HOẰNG HỮU 
NGUYÊN VĂN PHÚ 


THƯ ĐI TIN LẠI 


HƯNG ĐẠO XUẤT BẢN 
MONTREA L- 2010 


LỜI NÓI ĐẦU 


Từ nhiều năm nay, các đạo hữu giao cho chúng tôi giữ mục Thư Tín của tập san 
Liên Hoa chùa Liên Hoa (Brossard, Canada) và tập san Pháp Âm của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam trên Thế Giới. Lúc đầu, nghĩ rằng công việc không lấy gì làm nặng 
nên chúng tôi hoan hỷ nhận lời. Lúc vào thực tế mới thấy quả là khó khăn vất vả, lý 
do đơn giản là chúng tôi thiếu khả năng. Vì phải tìm tòi trong sách vở và học hỏi các 
thiện trí thức, dần dần chúng tôi thành quen, do đó được địp trau dồi đôi chút về Phật 
học, ít nhất cũng trên phương diện chữ nghĩa chứ không dám nói về tu tập. 


Nay tập san Liên Hoa đã ngưng hoạt động, chỉ còn tập san Pháp Âm ấn hành ba 
tháng một lần, nên chúng tôi có thì giờ coi lại những câu đã trao đổi với bạn đọc, 
nhân đó sửa lại cho nghiêm chỉnh hơn. Chúng tôi nảy ra ý gộp lại những lời đáp vào 
một tập cho khỏi tản mác. 


Trong việc làm này, chúng tôi: I1/ bỏ tên các bạn đọc mà tôi đã trả lời trong « hộp 
thư » vì nay không cần thiết nữa. 2/ bỏ những chỗ trùng lặp, nghĩa là trả lời hai lần 
một câu hỏi hoặc hai câu hỏi tương tự. 3/ bỏ những câu chỉ có tính cách thời sự 
hoặc xã giao. 4/ nói rõ hơn những chỗ trước kia phải thu gọn vì khuôn khổ tập san 
có hạn. 5/ thêm vào nhiều câu trước đây chỉ trả lời bằng thư riêng, những chuyện bổ 
túc cho các bài nói của tôi và một số khá nhiều câu mà các đạo hữu nêu ra khi gặp 
nhau ở chùa. 

Ước ao rằng các bạn tôi, các đạo hữu của tôi cũng như mọi người thân của tôi được 
vui phần nào khi coi tập sách nhỏ này. Nếu « đạo giải thoát » của đức Thế Tôn được 
thêm một số người tìm hiểu và áp dụng tu tập thì tôi vô cùng hoan hỷ. 


Montréal, 29~ 8§~ 2005. 
Hoằng Hữu NGUYỄN VĂN PHÚ 


Xin chú ý : con số đi theo sau mỗi mục dùng để chỉ 
số thứ tự các mục chứ không phải để chỉ số trang. 


A-dục 2II 

A-Hàm 265 

An ThếCao 257 
A-Nan nằm mộng 149 


Ách 23 
Ấn 180 


Bathân 234 
Ba-lamật 5T 
Bạc-câu-la 208 
Bạch mãtự 25, 263 
Bánh vẽ 183 

Bát công đức thủy 20 
Bảy chúng 152 
Bích-chi-phật 31 
Bình-sa 215 
Bốnloài 34 
Bồ-để-đạtma 13 
Bưng bátdầu 237 


Ca-Chiên-Diễn 168 
Các thừa 160 
Cấm phòng 178 
Cha lành 34 
Chânnhư 28 
Chiềển 57 

Chùa Một Cột 243 


A-du-đà quốc 241 
A-lahán 31 
A-na-duật 212 
A-tăng-kỳ 25 
Áo vuông 163 
Ấn Độ giáo 246 


Bavợ 210 
Ba-xà-bađể §3 
Bách Trượng 59 
Bannhược I14I 
Bát 59 
Bátniết-bàn 103 
Bắctông 36 
Bích quán 148 
Bố Đại hòa thượng 218 
Bồ-để 17 
Bônghồổng 147 
Brahmà 199 


Ca-Diếp 50 

Cái 23 

Cấu 23 

Chân đế 125 
Chântâm 184 

Chổi quét 126 
Chùa NonNước 124 


A-Đề Phật 128 
A-lai-da 108 
A-Nan 43,84, 138 
A-tula 30 
A-xà-thế 86, 215 
Ấngiáo 44 


Ba-tưnặc 173 
Bà-lamôn 42 
BạchCưbDI S1 
Bàn Đặc 126 

Bát chánh đạo 52 
Bát thập tụng 119 
Bấtnhj| 225 

Bích quán Bà-la-môn 299 
Bốn chúng 152 
Bồlao 16 
Bọtnước 279 

Bùa 180 


Cá lội 206 

Căn 82 

Cầu siêu 256 
Chân ngã 139 
Chày kình l6 
Chùa Diên Hựu 243 
Chùa PhổMinh 259 


Chú 180,235 
Chú vãng sanh 
Cống cô gái 248 
Cửu lưu 90 


Da-du-đà-la 78 
Diêm phù 35 

Du-già 73 

Duy thứchọc 112 
Đạibátniếtbàn 103 
Đại Nhật Như Lai 128 
Đại TùngLâm 127 
Đạo tràng 19 

Đế Thích 200 
Đểtang 4 

Độc giác phật 31 
Đường tam tạng 3 


Già-lam 7l 
GiếtPhật 1ól 
Giới định đạo 153 


Hai phái năm dòng 92 
Hành 82, 117 

201 

Hòa thượng 94 

Hoan hỉnhật 179 

Học kímnh 150 

Huệ Năng 13 


Kệ 37 
Kết 23 


Khí thế gian 282 
Không già 264 


Kiếp 25 
Kim Cang 69 


Kinh Viên Giác 278 


Chú Dược Sư 294 
Chư thiên 32293 
Cổ-Đàm 12 
Credo 104 


Dấu chân voi 175 
Diệu Hiển 50 

Dục giới 27 

Duyên giác thừa 31 
Đại bổn Di Đà 205 
Đạiđức 94 

Đạo 38 

Đau khổ 52 
Đếthích 44 

Điển chế 111 

Đôn Hoàng 17] 


Giải không 49 
Giếtrận 262 


Hạnh đầu đà 268 
Hoatạng 169 


Hòa-nam 169 
Hoang đường II5 
Hơicơm 47 


Kệ của Huệ Năng 223 

Kếthạ 176 

Khổ 52 

Không làm, khôngăn 255 
Kiểu-Trần-Như 52, I10 
Kimtrần 82 

Kinh Bát Niết Bàn 276 


Chú Tâm Kinh 295 
Con rùa mù 177 
Cưu-ma-la-thập 228, 229 
Cúng dàng 269 


DiLặc 61,62 
Diogène 145 
Duy thức 73 
Duy-ma-cật 47 
Đạingã 73 

Đại thừa 36 
Đạo Nhất 249 
Đầu đà 67 
Để-bà-đạtđa 86 
Độ S5I 

Đối hai cánh tay 261 


Giáo điểu 75 
Gió thổi lá phướn 224 


Hàn Dũ 260 
Hoa tạng huyền môn 


Hoặc 23 
Hoài Nhượng 249 
Hữu tình thế gian 282 


Kệ của Thần Tú 223 
Khấtthực 59 

Không 7/7, II6 
Khuyển nho 145 
Kiểu Đàm 83 

Kính 274 

Kinh 42 chương 281 


Kính Hoa Nghiêm 272 
Kinh Đại BátNhã 273 
Kinh Pháp Hoa 58, 88, 219 
Kỳyquặc 250 

Kỳ-xà-quật 107 


Lâm-Đ-n 171 
La-hán 31 

Lễ Phật 4 

Linh Sơn 107 

Lương Thế Vinh 130 
Lục nan 17/7 

Lục tự chânngôn 295 


Mã Tổ 249 

Mãn Giác 258 
Mêtín 10, 132 

Mục KiểnLiên 9,68 
Mười hai bộ kinh 66 


Năm sứ giả 204 

Namvô  I4I 

Ngóntay 174 

Ngũ thừa 31 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 259 
Nhật Liên 53 

Nhiễm 23 

Như Lai 28, 165 
Niêmhoa  I85 

Niếtbàn 103, 129 








ÔSào $I 


Pali 1 
Phạm thiên 199 
Pháp 40 
Pháp môn 52 


Kinh Lăng Già Tâm Ấn 277 
Kinh Pháp Bảo Đàn 274 
Kinh PhổMôn 300 

Kỳthị 96 


Lântrần §2 

Lá bồ để 131 

Ly,Lợi 122 

Lương Hoàng Sám 63, 79 
Lưới Đếchâu 200 
Lụcsư 172 

Lydị 233 


Mái cong 244 
Mạn-đà-la 180 

Minh Không 104 
Mười ba danh hiệu 46 
Mười haixứ 82 


Nam Phương 65, 252 
Ngày vía 97 

Ngũ gia thấttông 92 

Ngũ thời thuyết pháp 93 
Nguyễn Trãi, thiển sư ? 285 
Nhà NhưLai 154 

Nho & Phật 286 

Như Lai thiển 57 

Niệm Phật 187 

Nước tám công đức 20 








Phá thai 106 

Phạm thiên vương 42 
Phápấn 40 

Pháp môn bất nhị 220 


Kinh Lăng Nghiêm 27] 
Kinh pali 74 

Kinh sanskrmt 74 
KỳyViên 292 


Lậu 23 

Lábối 131 

Liễu sinh thoáttử 89 
Long Hoa 61 
Lụchòa 60 

Lục thông 88 

Lý Quốc Sư 288 


Mạt pháp 238 

Mất đầu I8I1 

Một niệm sai lầm 207 
Mười cảnh giới 27 
Mười tám giới 82 
Nam Tông 36 
Người mù sờ voi I14 
Ngũ nhãn 56 

Ngũ thường 64 
Nhân mnhhọc 112 
Nhà Trần 226 

Nhục thân khô 287 
Như,Nhưnhư 28 
Niệm Phật 230 

Núi Tudi 35 











Phạm, Phạn 267 
Phẩn quang 23I 
Pháp Hiển 284 
Pháp nạn 247 


Pháp tánh 7, 300 
Phậtnhưnhư 213 
Phật tâmtông 57 

Phi hữu phi không 169 
Phổ Hiển 133 
Pratyeka 171 


Quả báo 72 
Quỷ vô thường 204 


Rằm tháng bẩy 275 


Sa-môn 94 
Sanskrmt 1 
Sắc giới 27 
Sốluận 73 
Soutra 2 
Sử 23 


Ta-bà-ha 4 

Tam cương 64 
Tam giới 27 
Tammật 180 

Tam tạng 3, 108 
Tam thiên 95 
Tâmbổ-đề 17 
Tâm tông 57 

Tây vực ký 3 

Thái cực 36 
ThầnTài 290 
Thập hiệu 45 

Thế Thân 239 
Thích để hoàn nhân 200 
Thiển-Na Phật 128 
Thoát sinh tử 217 
Thừa 24 

Thường Tịch Quang 143 
Tiểungã 73 

Tìm Phật 297 

Tổ sưthiển 57 


Phật Ấn 296 

Phật pháp ngoại đạo 202 
Phậttánh 7, 300 
Phiênâm 102 

Phương Đông 113 


Quan Bích 65, 252 


Rinpoche 231 
Sámhối 63 

Sáu căn 82 
SiNhiếp 253 

Sổ tăng tịch 156 
Suối Giải Oan 186 


Tambảo 10 
Tamcú 280 
Tamhọc 10 


Tam pháp ấn 40 
Tam thân 135 

Tam thú độ hà 24 
Tăng già 60 
Tần-bà-xa-la 215 
Tha lực 10 

Thanh văn thừa 31 
Thần thông 87, 205 
Thậpsử 29 
Thilâm 97 

Thiển 73, 222 
Thiện căn 157 
Thuần đà 55 
Thực tướngấn 40 
Tịnh Danh 270 
Tiểu thừa 36 

Tính Không II16 
Tô Đông Pha 296 


PG nguyên thủy 112 
Phật sống 105 
Phệ-đà 172 

Phiển não 22 
Pimn-vn 231 


Quán nệm 107 


Sangha, Samgha1l62 
Sáu Tổ 245 
Singha 162 
SôngHằng 170 
Sutta 2 


Tam chướng 2Ï 
Tam giáo 38 
Tam Kinh 166 
Tamquy 159 
Tam thên 33 
Tamxa 24 
Tâm Kïnh 298 
Tây duký 3 
Thặng 24 
Thảo Đường 65 
Thân trung ấm 254 
Thế đế, tục đế 125 
ThíchCa 12 
Thiểntông 57 
Thoái tâm đại thừa 242 
Thủy Sám 63, 79 
Thượng tọa 94 
Tịnh Phạn 18 
Tìm condê 136 
Tì-ni-đa-lưu-chi 65 
Tối thượng thừa 36 


TốngNho 130 

Trần Thánh Tông 209 
Triển 23 

Trúc Lâm Yên tử 15,252 
Tuệ Trung thượng sĩ 283 
Tứ diệu đế 52 

Tứ đại khí 120 

Tứsanh 34 

Tứ vô thường 40 

Tự 25 

Tỳ-kheo, sa-môn 266 


Uu-bà-di 85 


VạnHạnh 25S 

ViĐà 142 

Voi sáu ngà 58 

Vô Ngôn Thông 65 

Vô Trước 73, 240 

Vua Quang Trung 155 


Xá-Lợi-Phất 9 
Y pháp, bất y nhân 7 
Yoga 73, 23 


Trần 82 
Traităng TOI 
TrúcLâm 137 
Tu-Bồ-Đề 49,76 
Tu-la 30 

Tứ đại 8, 170 

Tứ đức I67 

Tứ sinh cửu hữu 201 
Tứy 80 

Tự điển Phật học 5 
Tỳ-kheo-n 85 


Ưu-bà-tắc 85 


Vãng sanh 251 
Vitrần §2 
Vọngtâm 184 
Vô sắc giới 27 
Vôvi 70,100 


Xá-ly 221 
Yvương 8 


Trần Thái Tông 14, 203 
Trí Khải 93 
Trúc Lâm tam tổ 15 
Tuệ 104 
Tứ chúng 152 
Tứ đại danh sơn12 
Tứ quả 164 
Tứsơn 120 
Từ Đạo Hạnh 289 
Tỳ-kheo 85 


Văn-Thù 47 
Vitrần 82 

Vôhọc 170 

Vô thượng bồ-để 17 
VuLan 68 


THƯ ĐI TIN LẠI 


1 - Đức Phật Thích Ca chỉ nói pháp chứ không viết. Khi thuyết pháp, ngài dùng 
tiếng pai, một thứ tiếng bình dân ở Ấn độ, tiếng pai này là một hình thức của tiếng 
sanskrit (hay sanscrif) cao cấp hơn, dùng trong văn chương và giới quý phái. Chữ 
sanskrit gọi là chữ Phạm. gọi chệch đi là Phạn. Về sau, người ta ghi lại những lời 
dạy của đức Phật (các bài pháp gọi là Kinh, các lời dạy về giới luật gọi là Luật) và 
các lời bàn rộng (gọi là Luận) bằng tiếng pai¡, còn lưu truyền ở Tích Lan, do Ñam 
tơng (Tiểu thừa) dùng. Còn những bản bằng tiếng sưnskri (Phạn ngữ) thì lưu truyền 
ở Tây Tạng, do Bắc tông (Đại thừa) dùng. [Kinh, Luật, Luận gọi chung là Tam 
Tạng, les Trois Corbellles, les Trois Paniers, the Three Baskets, pz/7: Tipitaka, 
#anskrif : Tripitaka]. 


2- Hai chữ sua và suíra nghĩa như nhau, đó là Kính. Su là tiếng pal¿, còn sufra 
là tiếng sanskrir. Tiếng Pháp ghi là souira. Chúng ta học Phật, gặp khó vì vấn để 
danh từ : có khi phiên âm (Trung Quốc phiên âm trước, mình đọc chữ của họ theo 
âm Việt), có khi dịch, mà mỗi người dịch một khác. Thí dụ : ngài Azaznđa, phiên âm 
là A-nan-đà, ngắn hơn là A-nan, dịch là Khánh Hỷ, tiếng Pháp là Toute Joie. Chúng 
ta sẽ còn gặp những khó khăn khác dính líu đến phiên âm chữ Hán. Bắc Kinh phiên 
âm là Pék¡n (Pháp), Peking (Anh), nay là Bejing, đầy là phiên âm được Liên Hiệp 
Quốc công nhận chính thức, cách này gọi là pin yử (= bính âm). Chúng ta coi tài 
liệu của trường Viễn Đông Bác Cổ chẳng hạn, thì chắc chắn là phiên âm theo kiểu 
cũ tiếng Pháp rồi! 

3-_ Tam Tạng là tên chung chỉ Kinh, Luật và Luận. Khi nói Đường Tam Tạng thì 
không phải là bộ Tam Tạng thời nhà Đường bên Tàu, mà là nói ngài Huyền Trang, 
một nhà sư Trung Quốc vượt vô vàn khó khăn đi đường bộ sang Ấn Độ thỉnh Tam 
Tạng kinh điển, gọi ngắn là đi thỉnh kinh. Khi về, ngài có viết Tây Vực ký kể lại 
chuyến thỉnh kinh đó. Nhà văn Ngô Thừa Ân tưởng tượng ra truyện Tây Du ký với 
nhiều tình tiết ly kỳ rất hấp dẫn, với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới ... Đại chúng nhớ 
truyện Tây Du ký hơn là Tây Vực ký, mà bộ sau mới đích thực là có nhiều tài liệu 
quý giá. Ngài Huyền Trang họ Trần sinh năm 602, tịch năm 664. Đi sang Ấn độ 
thỉnh kinh mất 17 năm, từ 629 đến 645. Về nước, ngài cùng nhiều nhà sư khác dịch 
rất nhiều kinh, nổi tiếng nhất là bộ Duy Thức Luận, vì thế người ta tôn ngài là Giáo 
tổ dịch giả của Pháp tướng tông (một trong 10 tông phái Trung Quốc). Xưa kia, Ân 
Độ được gọi là Tây Trúc, Thiên Trúc, Tây Vực... 

4- 1/ Tang cha mẹ là 2 năm, sau 2 năm ấy trong vòng 3 tháng thì xả tang (vì thế nói 
rằng đề tang ba năm). Đó là theo tục lệ của chúng ta. Đạo Phật không đặt lệ nào cả. 
Xem ngày để xin xả tang cũng là do sự tin tưởng có ngày tốt ngày xấu, hạp hay 


không hạp. Đạo Phật không kiêng ngày giờ gì hết. Đạo hữu hỏi ý riêng của tôi thì 
tôi xin dùng câu của các cụ : « có kiêng có lành ». 


2/ Đi viếng đám tang, lễ bàn thờ Phật trước (3 lễ), rồi mới lễ bàn thờ vong (Lễ hai lễ, 
hai vái). Tang chủ lễ cảm tạ một lễ, ý nghĩa là xin nhận một lễ cho vong. Khách vái 
lại. 


3/ Lễ bàn thờ Phật : ba lễ, ý nghĩa là lễ Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) 

[ Ghi chú : LỄ bàn thờ gia tiên : bốn lễ, ý nghĩa là lễ bốn đời vì có câu « ngũ đại mai 
thần chủ », năm đời không lễ nữa. Tuy nhiên, cũng có những cách giải thích khác]. 
4/ Trong kinh nói, khi làm /ễ cầu siêu, vong linh chỉ nhận được có một phần bẩy 
công đức mà thôi (kinh Địa Tạng). Vậy gia chủ phải lễ hết sức thành tâm và cẩn 
thận. 


5/ Đạo Phật không nói đến /ễ 700 ngày vì quan niệm rằng 49 ngày là thời gian tối 
đa để đi tái sinh (đầu thai) rồi. Người Việt mình cúng 100 ngày cho « chắc ăn » vì e 
rằng vong chưa « được đi đầu thai ». 


5- Ta-bà-ha do chữ Phạn svaha phiên âm ra. Còn phiên âm là : ta-ha, sá-ha, sa-bà- 
ha, tát-bà-ha, ta-phạ-ha... Chữ này đặt sau các câu chú, và cũng như các câu chú, 
người ta không dịch, muốn giữ lại tính linh ứng của câu chú. Phật học từ điển Đoàn 
Trung Còn ghi nghĩa của chữ đó là : thành tựu, kiết tường, tiêu tai tăng phước, viên 
tịch vô trụ, kính giác chư Phật chứng minh công đức. Đạo hữu lười quá, bắt tôi tìm cả 
chữ amen của Thiên chúa giáo. Ngay trong ứự điển Larousse, đã có rỗi mà, sao đạo 
hữu không chịu coi : ømen (mot hébreux) ainsi soit-il, đại khái nghĩa là « cầu được 
như thế ». 


6- Bạn bè mới cho chúng tôi một cuốn Tờ điển Phật học Việt Nam, tác giả là Thích 
Minh Châu, Minh Chí, dày trên 800 trang, in ở trong nước. Đạo hữu chớ nên chờ đợi 
øì nhiều ở cuốn này, trừ vài địa danh, nhân danh Việt Nam (mà cũng thiếu). Từ 
điển của Đoàn Trung Còn mà đạo hữu đang có trong tay còn khá hơn. Đạo hữu ở 
ngay Thủ đô Ánh Sáng, thiếu gì các loại từ điển Phật học trong các thư viện. 


The Shambala Dictionary oƒ Buddhism and Zen, nhà xb Shambala, Boston, 1991, tốt 
lắm. Địa chỉ: The Shambala Publications, Inc., Horticultural Hall, 300 Massa- 
chussetts Avenue, Boston, MA 02115, USA; tôi không nhớ giá, chừng 20 USS. 


7- 1/ Chúng tôi cũng nghe và thấy nhiều chuyện « bê bối » như đạo hữu kể trong 
thư, có khi còn nhiều hơn nữa! Tuy vậy, Phật đã dạy « y pháp bất y nhân », họ gieo 
nhân xấu, sẽ được quả xấu; còn mình theo Phật, cứ y theo Pháp của ngài mà tu học. 
Thấy ai xấu thì lánh đi, đừng tiếp xúc làm chi, thêm mệt ra! Một vị sư lớn tuổi bảo 


tôi rằng : « Chỉ có người mạt thôi, chứ Pháp thì mạt sao được ! ». Tôi thấy câu này 
hay, gửi tặng đạo hữu. 


2/ Hãy nhường cho các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc của vũ trụ, của trái đất 

và của con người. Đức Phật không làm các việc đó. Ngài đã dạy : « Như nước biển 
chỉ có một vị mặn, đạo của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát » (giải thoát khỏi mọi 
khổ đau, khỏi sinh tử luân hồi). Đạo hữu hỏi tôi kinh sách có chỗ nào nói về Big 
Bang không, tôi xin chịu, kinh sách ngàn vạn quyển. Xin đạo hữu nhớ kỹ câu : 
« mọi thứ đều do duyên sinh » (nhân + duyên). Tuy nhiên có một thứ không do 
duyên sinh, đó là bản thể của vạn pháp, đó là Pháp tánh, Phật tánh. Cái ấy là tuyệt 
đối, không thể dùng ngôn ngữ thường ngày mà diễn tả ra được. 


8 - Đức Phật là y-vương, chữa bệnh khổ cho chúng sinh. Đạo của ngài là đạo fhoát 
khổ, đạo giải thoát. Không cần nêu lên rằng ngài đi trước các nhà khoa học, nhìn 
thấy vi trùng trong bát nước từ 25 thế kỷ nay mà không dùng đến kính hiển vi! 


Nếu có ai chê rằng kinh nói « thân người do tứ đại giả hợp » là thiếu sót quá thì đạo 
hữu trả lời vắn tắt rằng: « không nên hiểu tứ đại (đất, nước, giơ, lửa) theo nghĩa đen 
mà phải hiểu đất là những thứ dắn, nước là những thứ lỏng, gió là hơi thở, lửa là 
thân nhiệt v.v... ». 


9 - Trước khi gặp đức Phật Thích-Ca, hai ngài Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiên-Liên đã tu 
theo ngoại đạo. Hai ngài hẹn với nhau rằng ai tìm được chân sư trước thì phải về rủ 
người kia. Một hôm, ngài Mục-Kiển-Liên gặp ngài A/-Bệ (Asva/ir) là một nhà 
hoằng pháp của đức Phật Thích-Ca, ngài được chỉ dạy bốn câu sau này : « Chư pháp 
do nhân duyên mà sinh ra, Cũng theo nhân duyên mà diệt mất, Đức Phật của ta, 
ngài Đại Sa Môn, Thường hay chỉ dạy lý thuyết như vậy ». Ngài Muc-Kiền-Liên 
giác ngộ ngay, báo cho ngài Xá Lợi Phất. Hai ngài quy y Tam Bảo. 


[Ngài Mục-Kiển-Liên, gọi ngắn là Mục-Liên, có nơi vì tôn xưng mà ghi là Đại Mục- 
Kiền -Liên hay Ma-ha Mục-Kiển-Liên (sanskrit: Maudgalyàyana, Moggalàna) là 
bậc /£hần thông đệ nhất trong 10 đệ tử lớn của đức Phật. Ngài Xá-Lợi-Phất (sanskrit : 
Sariputra, pali : Sariputfia) là bậc trí huệ đệ nhất trong 10 đệ tử lớn của đức Phật]. 


Điều quan trọng nhất mà ta học ở chỗ này là bốn câu in chữ nghiêng trên đây, iý 
duyên sinh là một lý hết sức đặc biệt của Phật giáo 


10 - 1⁄/ Nóirằng: « Pháp môn Tịnh độ dựa vào tha lực để cầu giải thoát thì cũng 
chẳng khác gì phương pháp nhờ tha lực để cầu được cứu rỗi như Thiên chúa giáo » 
đúng một phần, nhưng phải nhớ rằng vẫn cần /ự /c đấy chứ! Không chuyên cần và 
tinh tấn thì làm sao mà thành công được. Tu thiển cũng cần tha lực chứ, lúc nhập 
thất, ai mang cơm cho ? Tự lực và tha lực là nói một cách tương đối thôi. Dù sao, 
thanh niên và người Tây Phương ngày nay có khuynh hướng về Thiền nhiều hơn, có 


10 


lẽ họ nhận thấy ít nghi thức, nhất là gần đây có người « sáng chế » ra vài thứ « là 
lạ » (và buồn cười như /hiển ôm chẳng hạn) 


2/ Đạo hữu nói : « Kinh kệ có chỗ mê tín đị đoan », thật ra phải nêu ra chỗ nào là 
mê tín dị đoan, rồi tìm lời giải thích thỏa đáng. Khi nói « nệm đức Quán Âm thì 
nhảy vào lửa, mà không bị lửa đốt » thì phải hiểu lửa này là lửa ham muốn, tham 
dục đang thiêu đốt trong lòng ta, nếu biết tu thì lửa ấy xẹp đi, đấy là một thí dụ thôi, 
còn nhiều điều cần bàn lắm. 


11- 1/ Đạo hữu làm tôi ngạc nhiên: đạo hữu nói « tu về môn tụng kinh » nghe đã 
lạ tai rồi, « sáng tụng Địa Tạng, tối tụng Pháp Hoa » lại lạ tai hơn. Tôi đề nghị : đạo 
hữu cố gắng đến một chùa nào gần nhất, tìm gặp một vị sư rồi thỉnh ý về thể thức tu 
tập một cách đơn giản, rồi xin thỉnh vài cuốn kinh do vị sư ấy chỉ dẫn. Thí dụ đạo 
hữu chọn pháp môn 77h độ thì dùng kinh chính là kinh A Di Đà, trong đó có đủ nghi 
thức tụng kinh và đạo hữu hãy chịu khó niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh độ. Phải có 
người chỉ dẫn mới được, đừng thực hành bừa bãi, không kết quả mà có khi hại nữa. 


2/ Tam học khác Tam Bảo nhiều lắm : Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng còn Tam học là 
giới, định, huệ. Khi đức Thích-Ca mới thành Phật dưới cây bổ đề thì chỉ có Nhị Bảo 
thôi là Phật và Pháp, lúc đó chưa có Tăng (= Tăng-Già = Sangha, đoàn thể chứ 
không phải cá nhân). 

12 - 1/ Có hai đức Phật cùng mang tên là 7hích-Ca Mâu-N¡. VỊ thứ nhất là một vị 
cổ phật, tức là Phật đời quá khứ, cách đây vô lượng kiếp. Vị thứ nhì là đức Phật mà 
chúng ta thờ trong các chùa, đó là đức Phật hiện hữu trong lịch sử loài người. Ngài 
là một hoàng tử có vợ con, xuất gia tu thành Phật, ngài là giáo chủ của đạo Phật 
ngày nay. 

2/ Tên đức Phật : họ là Cổ-Đàm (Gotama hay Gautama), tên là 7Tấ?-ĐÐạ-Đa hay Sĩ — 
Đạr-Đa (Siddhartha), thuộc về bộ tộc 7hích-Ca (Sakya hay Shakya hay Cakya). 
Thích-Ca Mâu-N¡ (Sakya Moum) nghĩa là nhà minh triết của bộ tộc Thích-Ca (le 
Sage du clan des Sakyas. Ghi thêm : có chỗ dịch là «le Parfait de la race des 
Héros » vì Sakya có nghĩa là Mạnh mẽ, Năng lực, Puissant). 

3/ Năm sinh và năm mất của ngài mỗi sách nói một khác, tuy nhiên Phật giáo thế giới 
nhận hai năm 623 và 543 trước Tây lịch làm năm đản sinh và năm nhập diệt của 
ngài. Năm ngài nhập diệt được kể là năm 1 của Phật lịch. Năm 2000 Tây lịch là 
năm 2544 Phật lịch. Lấy Tây lịch cộng với 544 thì ra Phật lịch. 


13 - 1/ Ngài Huệ Năng (Hui-neng, 638-713, người Trung Quốc) nhận y bát từ Ngũ tổ, 
nên ngài là Lục tổ (sơ tổ là ngài Bồ-đê-đạr-ma). Sau Lục tổ, không có lệ truyền y 
bát nữa. Người ta không biết rõ y và bát mà ngài Huệ Năng giữ nay ở đâu. 


I1 


2/ Ngài Bồ-đề-đạr-ma [Bodhidharma, Pˆu-t'i-ta-mo, 470-543(2) ] là tổ thứ 28 của Phật 
giáo, ngài là người Ấn độ, sang Trung Quốc lập ra Thiển Tông nên được coi là sơ tổ 
Thiền Tông, còn gọi là sơ tổ Đông độ (Trung Quốc ở phía Đông, Ấn Độ ở phía Tây). 


14- 1/ Vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) đúng là vua đầu tiên của nhà Trần, do vợ là 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho vào năm 1225. Đạo hữu cho rằng vua đầu tiên thì 
tên phải là Trần Thái Tổ mới hợp. Xin trả lời : nhà Trân coi thân phụ của Trần Thái 
Tông như là thượng hoàng nghĩa là coi ống đã làm vua rồi nên dùng chữ Thái Tông 
mà không dùng chữ Thái Tổ. Nhận xét : đạo hữu dùng chữ « tên » vua. Xin nói rõ : 
tên húy của vua là Trần Cảnh, lên ngôi lấy niên hiệu là Kiến Trung 1225-1231, Thiên 
Ứng Chính Bình 1232-1250, Nguyên Phong 1251-1258. Khi vua băng vào năm 1258, 
thì miếu hiệu là Trần Thái Tông. 

2/ Vua Trần Thái Tông là tác giả Khóa Hư Lục và nhiều sách về đạo Phật rất hay cả 
về đạo vị lẫn văn chương. Nhưng nhà vua không phải là người xuất gia (nhà vua 
trốn lên núi Yên Tử định đi tu nhưng bị chú là Trần Thủ Độ bắt về tiếp tục làm vua). 


15 - 1/ « Trúc lâm tam tổ » nghĩa là ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ba vị 
là : sơ tổ Hương Vân đại đầu đà tức là Điều Ngự Giác Hoàng (vua Trần Nhân Tông, 
tên úy là Trần Khâm, 1258-1308 ), nhị tổ Pháp Loa (Đồng Kiên Cương, 1284-1330) 
và tam tổ Huyền Quang (Lý Đạo Tái, 1254-1334). 


2/ Thiền phái này hoàn toàn do người Việt Nam lập ra và điều khiển, đó là một điều 
hãnh diện của chúng ta. Thiển phái này không nhận y và bát từ đâu cả. 


16 - 1/ « Vắng bên tai một tiếng chày kình », tiếng chày kình là tiếng chuông chùa. 
Chày là đỗ dùng để giã, như chày giã gạo. Trong trường hợp mà chúng ta đang nói 
đây thì chày là cái dùi đánh chuông trong chùa. Kì?» là con cá kình. Có lời truyền sự 
tích rằng : con bầ iao ở biển rất sợ con cá kình, khi thấy cá kình là nó kêu to lên. 
Người ta đúc quai để treo chuông chùa theo hình con bô lao và đẽo dùi chuông theo 
hình con cá kình. Làm như thế với dụng ý sau này : Khi đánh chuông thì chuông kêu 
to, hệt như lúc con bồ lao gặp con cá kình vậy. 


2/ Thắp ba nén nhang, thỉnh ba tiếng chuông, lạy ba lạy... các con số ba đó dính líu 
đến Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng. Le Bouddha, sa Doctrine et sa Communauté). 
Thường, thì nói đánh chuông. Vào chùa, nói thỉnh chuông. Có một ông bảo tôi rằng 
mình phải lịch sự, mời (thỉnh) cái chuông nó kêu. Nói xong, ông đó cười cho nên tôi 
không biết có đúng không ! Cũng có người nói đấm chuông, thí dụ « đem chuông đi 
đấm nước người » nhưng riêng tôi thì ít nghe nói đấm chuông. 


3/ Bây giờ đến lượt tôi hỏi đạo hữu nhé. Hai câu « Một đàn thằng ngọng đứng xem 
chuông, Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông » là của ai ? 


12 


17 - 1/ Bô-đề phiên âm từ chữ pali và sanskrit bodhi, nghĩa là giác ngộ (éveillé, 
1lluminé, awakened). 


2/ Cây bô-đề là một cây lớn tên là cây pippala, phiên âm thành /ấ?-bár-la. Thái tử 
Tất-Đạt-Đa ngồi thiển dưới cây đó, sau thành đạo. Từ đó cây này được gọi là cây bổ 
-để. Ngày nay cây này vẫn còn sống. Những người đi hành hương các Phật tích hay 
nhặt lá bồ đề về làm quà cho bà con. 


3/ Tâm bô-đề dịch chữ sanskrit bodhicifra, cũng viết là bodhichiffa, cœur d'éveil, 
awakened mind. Phái tâm bô-đề là phát tâm cầu được giác ngộ, được thành Phật. 
Đắc bô-đề nghĩa là diệt hết phiền não, chứng Niết bàn. Đốc Vô thượng bồ-đề nghĩa 
là thành Phật. 


18 - Mấy cuốn sách mà tôi biết đều ghi thân phụ của thái tử Tất Đạt Đa là vua Tịnh 
Phạn, hay Tịnh Phạn vương, tên sanskrit là Suddhodana (người Pháp viết là 
Souddhodana) Chữ ấy có nghĩa là bố thí một cách trong sạch nên người ta địch là 
Tịnh Phạn. Phiên âm thì Suddhodana thành ra 7hử-đô-đà-na. Vua Tịnh Phạn lấy hai 
chị em : bà Ma-gia và bà Ba-xà-ba-đề. Hoàng hậu Ma-gia chết sau khi sinh thái tử 
Tất-Đạt-Đa. Thái tử được dì ruột nuôi, coi như con. Bà Ba-xà-ba-để là nữ đệ tử xuất 
gia đầu tiên. Sau, bà cầm đầu Giáo hội tỳ-kheo-ni. [Ngài A-nan phải năn nỉ đức 
Phật mấy lần mới được đức Phật thuận cho phái nữ đi tu. Trong số các tỳ-kheo-ni, có 
cả bà Da-du-đà-la là vợ của thái tử Tất Đạt Đa]. 


19 - Đạo tràng hay đạo trường (sanskrit: bodhimandala) nghĩa đen là khoảng đất 
đạo, nghĩa rộng là nơi đức Thế Tôn thành đạo, dưới cây bồ-đề (còn gọi là đạo thụ hay 
đạo trường thụ, đạo tràng thọ), nơi rừng Già-da (Œaya), gần sông Ni-liên-thiển 
(Nairanjana). Mấy đạo hữu đi thăm Phật tích bên Ấn Độ về, nói rằng hiện nay địa 
điểm ấy có tên là Bodh Gaya. Chúng ta thường nghe nói rõ hơn : Bê đề đạo tràng. 
Tự điển Đoàn Trung Còn ghi thêm : Về sau, người ta dùng chữ đạo ràng mà gọi 
những chỗ dưới đây : 1/ Chánh điện của nhà chùa. 2/ Chỗ tụng kinh hàng ngày. 3/ 
Chỗ pháp sư giảng đạo, truyền đạo. 4/ Chỗ thanh tịnh nơi ấy vị sư tu luyện, tham 
thiển. 


20 - 1/ Chủ trương của « tòa soạn » chúng tôi là ứránh bình luận việc làm của cá 
nhân và của các chùa khác. Điều mà đạo hữu kể đó, chúng tôi cũng đã coi trong 
vidéo. Đạo hữu chỉ cần tự nhủ rằng : mình và gia đình con cái mình nếu gặp cảnh 
tung tiền lúc Tết đó thì đừng có cúi nhặt, hay tranh cướp, mất tư cách. 

2/ « Bát công đức thủy » tức là « nước có tám công đức », xin thưa tám công đức ấy 


là: lắng sạch, trong mát, ngọt ngon, nhẹ dịu, nhuần trơn, an hòa, trừ đói khát, bổ 
khỏe. 


13 


3/ Cuốn A Di Đà sớ sao giải thích kinh A Di Đà tường tận từng chi tiết một, coi mấy 
tháng chưa hết ! Phật học viện Quốc tế ở California, USA, xuất bản năm 1983. 


21 - « Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não ». Chướng là chướng ngại, ngăn che. 
Tam chướng là ba chướng. Hiểu đơn giản thì đó là tham, sân, si. Tuy nhiên, tham sân 
si thường được gọi là /ưm độc, nên phải hiểu fđm chướng kỹ hơn. Đó là : 1/ Phiền 
não chướng gồm tham sân si và mọi thứ tùng theo tham sân si. 2/ Nghiệp chướng tức 
là những chướng ngại do ác nghiệp gây ra. 3/ Báo chướng (báo là quả báo) như bị 
đọa ba đường ác : địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cũng có thể sinh ở cõi nhân hay cõi 
thiên nhưng không có đức tin, khiến cho bị chướng ngại, che bít cái thiện căn thành 
đạo thì cũng gọi là báo chướng. 


22 - Chữ phiền não (sanskrit: klesa. Passions. Pain, afflictons, đdistress) rất thông 
dụng trong đạo Phật. Theo nghĩa thường thì phiền não là buôn phiền, sâu não, thí dụ 
: phiển não vì làm ăn thất bại luôn. Trong Phật học, nghĩa rộng hơn : phiển não là 
đau khổ, buồn phiên, tất cả những gì làm cho thân, tâm người ta xao xuyến, sầu 
muộn, lo lắng, không yên. Chữ đồng nghĩa : cấu, lậu, nhiễm, kết, sử, hoặc, triền, cái, 
ách... Chữ đối nghĩa : bô-đề, niế-bàn. Ba phiền não chính là tham, sân, si. Có sách 
kể 6 phiền não : tham, sân, si, mạn (kiêu căng), nghi (nghi ngờ không có căn cứ), ác 
kiến (ý kiến sai trái, xấu xa, bất thiện). 70 phiền não là những gì ? Là tham, sân, sỉ, 
mạn, nghi, thân kiến hay ngã kiến (chấp tấm thân này là z2), biên kiến (ý kiến cực 
đoan), tà kiến (ý kiến sai lệch, không nhận lý nhân quả chẳng hạn), kiến thủ kiến 
(khư khư giữ ý kiến của mình), giới thủ kiến (giữ những giới sai lầm hay giữ giới một 
cách cứng nhắc). 

23 - Đạo hữu tưởng tôi là quyển tự vị hay sao mà hỏi « dữ » quá vậy ! Lân sau tôi 
chẳng dại gì mà chua thêm chữ đồng nghĩa và phản nghĩa nữa, quý đạo hữu lấy 
« cớ » mà « truy » thêm, lại phẩi ngồi tra cứu, có khi quên cả bữa cơm... mặn ! May 
mà tôi không nói 108 phiền não, 84000 phiên não. Cấu (saleté, crasse, impureté, 
souillure) là dơ bẩn, các thứ phiển não làm cho thân tâm dơ bẩn... Lậu (suinter, 
couler) là rò rỉ, làm cho dơ dáy, các phiền não làm cho dơ dáy thân, tâm. Nhiễm 
(imbiber, tacher, contaminer) là thấm, thí dụ ô nhiễm. Kế (entraves, chânes, lier, 
unir) là trói buộc, các thứ phiển não trói buộc con người ta vào vòng luân hồi. Sử 
(donner lordre, commander, conduire) là sai khiến, các phiền não sai khiến người ta 
phạm tội lỗi, gây nghiệp. Hoặc (erreur, ¡llusion) là lầm lẫn, các phiền não dẫn người 
ta đến các sai lầm. 7Triên (lier, encercler) là trói buộc, bao vây. Cái (obstruer, 
cacher) là che lấp. Ách (joug, contrainte, esclavage) ví phiển não như cái ách mà 
trâu bò phải đeo. 


24- Tam xa là ba cỗ xe : xe do dê kéo, xe do hươu kéo, xe do bò kéo. Nói gọn là xe 
dê, xe hươu, xe bò. Đó là để gợi lại ý trong kinh Pháp Hoa, nói về « /ưm xa xuất 


14 


trạch », ba xe ra khỏi nhà lửa. Ba xe ấy tượng trưng cho ba thừa : thanh văn thừa, 
duyên giác thừa, bổ tát thừa. Sau rút lại thành một thừa thôi, gọi là Phật thừa. (thừa 
hay thặng có nghĩa là cỗ xe, véhicule. Đại thừa, Tiểu thừa dịch là Grand Véhicule, 
Petit Véhicule, nhưng nay người ta để nguyên chữ sanskrit Mahayana và Hinayana). 
« Tam thú độ hà » nghĩa là ba con thú qua sông. Con thỏ, con ngựa và con voi cùng 
qua sông. Con thỏ vờn vờn trên mặt nước, con ngựa vẫy vùng giữa nước nhưng sâu 
hơn, con voi đạp xuống tận đáy sông. Ý nói có sự khác biệt, nông sâu khác nhau. 
Câu này cũng dùng để nói ba thừa kể trên. 


25 - Tự nghĩa là chùa. Về nguồn gốc của chữ này thì Phật học Từ điển Đoàn Trung 
Còn viết : « Nguyên thuở đời vua Minh Đế nhà Hán, năm 68 dương lịch, Thích Ma 
Đằng dùng con ngựa trắng chở kinh Phật từ Tây Vực (Ấn Độ) về triểu, ban sơ đậu đỡ 
tại Hồng lô tự (tòa quan Hồng lô). Sau nhân tòa Hồng lô cất lên làm viện tàng kinh, 
bèn lấy chữ íự đặt tên là Bạch mã / (chùa Ngựa trắng). Bởi đó, đời sau, nơi thờ Phật 
hay là nơi tăng, ni ở tu đều gọi là í ». 


Từ điển Phật học Hán Việt, mục Bạch mã tự, chép theo sách cũ Lạc Dương lam ký 
của Dương Huyễn như sau : « Chùa Bạch mã do Hán Minh Đế dựng nên, lúc đạo 
Phật mới bắt đầu vào Trung Quốc.. Vua nằm mơ thấy người vàng cao một trượng 
sáu, cổ có hào quang tựa như nhật nguyệt. Đó là vị thân của người Hồ (Ân), gọi là 
Phật. Vua bèn sai sứ sang Tây Vực cầu Phật, mới được kinh Phật và tượng Phật. 
Bấy giờ dùng ngựa trắng thồ kinh mang tới, nhân đó đặt tên chùa là Bạch mã... Hòm 
kinh để trong chùa đến nay vẫn còn... thường tỏa hào quang sáng rực cả chùa... ». 


26 - Trong kinh A Di Đà, có mấy dòng như sau : « Tại sao đức Phật ấy có hiệu là A — 
Di-Đà ? Vì Ngài có vô lượng quang minh soi khắp mười phương, không gì chướng 
ngại, nên ngài có tên hiệu là A-Di-Đà... Vì thọ mệnh của Ngài và cả nhân dân vô 
lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp nên ngài có tên hiệu là A-Di-Đà ». Tôi đồng ý với đạo 
hữu rằng lời giải thích đó « không ổn ». Phải đi sâu hơn thì mới hiểu. Amiabha là 
Vô Lượng Thọ Phật. Amirayus là Vô Lượng Quang Phật. Đó là hai trong số 13 danh 
hiệu của đức Phật Amita tức là A-Di-Đà. Vậy muốn cho dễ hiểu thì phải nói đại 
khái như thế này : « Vì ngài có ánh sáng soi khắp nơi nên ngài có hiệu là Vô Lượng 
Quang Phật. Vì ngài sống lâu vô lượng nên ngài có hiệu là Vô lượng Thọ Phật ». 
[Đã có người đề nghị đổi chữ A-Di-Đà thành A-Mi¡-Đà, nhưng thói quen ăn sâu rồi, 
đổi chắc khó]. 

A-răng-kỳ là phiên âm chữ sanskrIt Asamkhya, trong đó A nghĩa là không, samkhya là 
SỐ, vậy asamkhya là vô số (innombrable, innumerable, numberless). Rõ hơn, một a- 
tăng-kỳ là số viết với số 1 có 47 số zero theo sau !'_A-£ăng-kỳ nói ngắn thành ứăng-kỳ. 


15 


Kiếp là do chữ kiếp-ba nói ngắn, kiếp-ba là do chữ sanskrit kalpa hoặc chữ pali kappa 
phiên âm mà ra (âge cosmique, world age. world cycle). Dịch là : đại thời, bá vạn 
niên, một thời gian rất dài, không kể ra năm tháng được. Hàng ngày ta dùng chữ kiếp 
người theo nghĩa đời người, khoảng thời gian sống của một người. 


Kalpa : term for an endlessly long period of time... Suppose that every hundred 
years, a piece Of sIlk 1s rubbed once on a solid rock one cubic mile In size; when the 
rock 1s worn away by this, one kalpa wIll still not have passed... A kalpa 1s divided 
Iinto four parts : the arIsing of a universe, the continuation of the arisen universe, the 
demise of that universe, the conftinuation of chaos... (Theo /he ShambalaDicHonary 
oƒ Buddhism and Zen). 


27 - Mười cảnh giới là : địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, a-tu-la, người, chư thiên (6 
đường này còn luân hồi), thanh văn, duyên giác, bổ-tát, Phật (bốn đường thánh, tức là 
bốn /hánh đạo, đã ra khỏi vòng sinh tử luân hồi). Tzơn giới là : dục giới, sắc giới, vô 
sắc giới. Dục giới gồm 5 cảnh giới kể trước và 6 loại chư thiên, nhiều ham muốn, kể 
cả dâm dục. Sốc giới không cần ăn uống và dâm dục, nhưng còn ham vui, gồm chư 
thiên. Vô sốc giới không có hình tướng gồm có 4 tầng trời. Tất cả vẫn còn luân hồi. 
Nghĩa là trong tam giới, có 6 đường hay sáu nẻo (/„c đạo, pali và skt: gzfi) mới kể 
trên đây. 


Sau đây là mấy chữ mà đạo hữu cần. Nói « mấy chữ » mà đủ khó rồi đấy ! Tôi 
không để gạc ngang lên vài chữ a, vì đánh máy khó quá, đạo hữu ráng chịu vậy nhé. 


Nếu đã dịch /đm giới là trois mondes thì phải tìm chữ khác để dịch cảnh giới, tôi 
nghĩ nên dùng chữ plan đ'existence hay ƒorme đ'existence, cũng có người đề nghị 
mode d"existence ; mười cảnh giới : les đix plans đ'existence hoặc les địx ƒormes 
đ`existence ; the ten ƒorms 0ƒ exiSfence. 


Địa ngục : sanskrit: øaraka ; enfers, hells. Kẻ ở địa ngục : damnés des enfers, hell 
beingøs. Ngã quỷ : preía ; démons affamés, hungry ghosts. A-tu-la : asuras.. Chư 
thiên: đevas ; habitants des cleux, celestial beings, øods. 


Tam giới (sanskrIt : /r/oka ; trois mondes, three worlds, three spheres , three realms). 
Dục giới (skt: kamaloka, kamadhafu ; monde des désirs, sphere of destre). 
Sắc giới (skt: rupaloka, rupadhafxi ; monde des formes, sphere of forms). 
Vô sắc giới (skt:  arupaloka, arupadhau¿ ; monde des non-formes, sphere of 
formlessness). 

Ghi chú : lần sau, tôi sẽ gửi phắc-tuya tính tiền công đấy đạo hữu ạ, mệt quá xá ! 

28 - 1/ Như, Như như, Chân như là những danh từ để chỉ cái fhực tướng (tức là cái 
tướng thực sự, không giả dối) của vạn pháp (tức là sự sự vật vật trên thế gian). 
Những sự vật, những hiện tượng mà các giác quan ta cảm nhận đều vô thường cả. 


16 


Nhưng cái bản thể của chúng là một thứ bất động, thường hằng mà ta không thể nào 
mô tả bằng ngôn ngữ phàm được, chỉ dùng một loạt phủ định như : không nhơ, không 
sạch, không thêm, không bớt, không sinh, không diệt... Có cả chục danh từ dùng để 
chỉ cái bản thể đó, nhưng không có danh từ nào thỏa đáng cả. 


2/ Đạo hữu đã đọc kinh Kim Cang tổi. Kinh nói : Như Lai có nghĩa là « không từ đâu 
mà đến, cũng không đi về đâu ». Đó chính là chữ để chỉ cái bản thể thường trụ, vĩnh 
cửu của vạn pháp, là Phật tánh vậy. 


29 - Thập sử là mười sự sai khiến (thập = mười, sử = sai khiến), đó là 10 phiền não 
sai khiến chúng sinh toan tính và hành động bậy bạ nên gây nghiệp và vì thế mà trôi 
lăn trong vòng luân hồi : /hđm, sân, sỉ, mạn, nghỉ, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến 
thủ kiến, giới thủ kiến. Còn gọi là thập phiền não, thập hoặc (hoặc nghĩa là nghĩ 
ngờ), thập tùy miên (tùy miên là còn tiềm ẩn, chưa bộc lộ). 


Tiểu thừa xếp từ thấp lên cao (từ dễ trị đến khó trị) theo thứ tự sau này : 1/ thân kiến. 
2/nghi. 3/ giới thủ kiến. 4/tham. 5/sân. 6/ sắc ái. 7/ vô sắc ái. 8/ mạn (kiêu 
ngạo). 9/ trạo (tâm trạng lăng xăng không yên). 10/ vô minh. Như vậy thì hơi khác 
trên đây một chút, đây gọi là /hập kết (kết là trói buộc, chaines, fetters ; pali và skt : 
samyojana). Dứt hoàn toàn mười thứ ấy thì đắc quả a-la-hán (pali: arahar, skt: 
arhat), nói ngắn là la-hán. 


Đây là 10 chữ dịch theo thứ tự: 1/ belief in Individuality (dr¡ishứi). 2/ scepticIsm 
(vichikif sà). 3/ clinging to rites and rules. 4/ craving or desire (/r¡shnà, kàma). 5í 
hatred. 6/ craving for refined corporeality. 7/ craving for Incorporeality. 8/ conceIt. 
9/excitability. 10/1gnorance (zwidyà). 


30 - A-ru-la gọi ngắn là /u-la do chữ phạn (sanskrit) øsura phiên âm ra. Người Tây 
phương để nguyên chữ, không dịch. Tàu dịch là phi-thiên hay thần. Loại chúng sinh 
này là một trong /hiên long bát bộ thường đến nghe Phật thuyết pháp. Họ có thần lực 
nhưng kém chư thiên ở các cõi trời. Không biết so sánh với loài người thì họ hơn hay 
kém nhưng sách bảo rằng ta chẳng nên cầu vãng sinh thành a-tu-la vì họ hay nổi sân, 
nổi nóng khó tu (phái nữ thì đẹp !). Một ông bạn tôi bàn rằng xưa kia vua còn phong 
chức tước cho các thần vậy thì a-tu-la phải kém người ! Ống lý luận đúng chăng ? 
Cụ Đoàn Trung Còn nói rằng : a-tu-la chịu khó tu hành thì sanh làm người danh giá 
hay chư thiên... còn nếu mê muội thì bị đọa xuống ba ác đạo tức là địa ngục, ngã 
quỷ, súc sinh. Như vậy thì đúng là a-tu-la xếp hạng dưới người rồi ! 


Còn một ý kiến khác lấy trong fhe Shambala Dictionary of Buddhism and Zen : In the 
sense of higher or good mode oƒ existence, asura reƒers to the lower gods who dwell 
on the slopes or summit öƒ the world mountain Sumeru or In castles oƒ di". Seen as q 
lower or evil mode oƒ existence, the asuras are the enemies oƒ the devas (gods)... Ïn 


17 


the classjficaHon oƒ many southern Buddhist schools, the asuras are entirely omiited. 
Tạm dịch là : Nhìn theo khía cạnh cảnh giới cao hay lành, a-tu-la là loại thần sống ở 
sườn hay đỉnh núi Tu Di hoặc là trong các lâu đài không khí... Nhìn theo khía cạnh 
cảnh giới thấp hay xấu thì a-tu-la là kẻ nghịch của chư thiên... Theo sự phân loại của 
nhiều môn phái Nam tông, người ta không đề cập chút nào đến a-tu-la cả. 


31 - Ngũ thừa Phật giáo gồm có : nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác 
thừa và bồổ-tát thừa. Tu nhân thừa thì theo tam quy ngũ giới, kiếp sau trở lại làm 
người. Tu /hiên thừa thì thực hành thập thiện, kiếp sau được lên cảnh giới của chư 
thiên. Hai thừa này, vẫn còn sinh tử luân hồi. Tu /hanh văn thừa thì theo tứ diệu đế, 
quả vị cao nhất là a-Ia-hán. Tu duyên giác thừa thì theo thập nhị nhân duyên, quả vị 
là duyên giác. Tu bồổ-/ár thừa thì theo lục độ ba-la-mật, quả vị là bồ tát. Các vị la- 
hán, duyên giác, bồ tát là các bậc £hánh, ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. 


Chú thích. Bích-chi-Phật đồng nghĩa với Độc-giác-Phật, đó là các vị ra đời không 
đúng vào lúc có Phật tại thế nhưng tự mình tu hành theo thập nhị nhân duyên mà 
được giác ngộ nên các vị đó cũng được gọi là duyên giác. Về thần thông, duyên giác 
cao hơn thanh văn. 


32 - Khi nói chư thiên là nói đến các chúng sinh ở trên các tầng trời. Chư thiên sung 
sướng hơn loài người nhưng cũng chia ra rất nhiều bậc và bậc nào cũng phải luân hồi 
sau khi phước báo đã hết. Có bao nhiêu từng (tầng) trời ? Trong đực giới, trừ ra địa 
ngục, ngã quỷ, súc sinh, a-tu-la, người, có tầng trời T⁄ thiên vương thiên cộng thêm 
Đao ly thiên, Dạ ma thiên, Đâu suất thiên, Hóa lạc thiên và Tha hóa tự tại thiên, tất 
cả là 6. Trong sốc giới : Sơ thiên thiên có 4 tầng, Nhị thiền thiên có 3 tầng, Tam thiển 
thiên có 3 tầng, Tứ thiền thiên có 3 tầng và Tịnh phạm địa có 7 tầng, cộng tất cả là 
20. Vô sắc giới có Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, cộng là 4. Vậy chư thiên ở 30 fâng trời khác nhau, phước báo khác nhau, 
sinh hoạt khác nhau. 


33 - « Cành dương nước tịnh, biến sái fưm thiên, tính không bát đức, lợi lạc nhân 
thiên... ». Đạo hữu hỏi « /đm thiên ấy là gì ? Ba ngàn hay ba trời ?». Theo ý tôi thì 
đó là « tam thiên đại thiên thế giới ». Phải nói từ đầu mới rõ. Theo quan niệm của 
đạo Phật, vũ trụ có những gì? Một /hế giới gồm : 1 núi Tu Di, 1 mặt trời, l mặt trăng, 
4 châu ở quanh núi Tu Di, 4 Thiên vương thiên ở lưng chừng núi Tu Di, I Đao ly 
thiên, l Dạ ma thiên, 1 Đâu suất thiên, 1 Hóa lạc thiên, 1 Tha hóa tự tại thiên, 1 Sơ 
thiển thiên. 

1000 thế giới như thế làm thành một iiểu thiên thế giới. 


1000 tiểu thiên thế giới làm thành một /rung thiên thế giới. 


18 


1000 trung thiên thế giới làm thành một đại thiên thế giới. Như thế thì một đại thiên 
thế giới gồm có 1000 x 1000 x 1000 thế giới, tức là ba cái số ngàn nhân với nhau ( = 
1đ). Khi nói am thiên đại thiên thế giới thì có ý nói : cái đại thiên thế giới này gồm 
« ba cái số ngàn nhân với nhau » thế giới, chứ không phải tam thiên là ba ngàn. 

Các bạn có thể phê bình rằng cách nhìn ấy về vũ trụ không đúng. Đó là cách nhìn 
xưa rồi, nhưng có một ưu điểm là : xác nhận có nhiều thái dương hệ. 


Chú thích. Bát đức là nhắc đến bát công đức thảy, nước có tám công đức (mát, ngọt 
v.v..), nước cam lồ. Nhân thiên là nhắc đến hai cảnh giới người và trời (chư thiên). 


34 - « Cha lành chung bốn loài » dịch bốn chữ « Tứ sinh chi từ phụ », đó là chỉ đức 
Phật Thích-Ca. « Thày dạy khắp trời người » dịch ba chữ « Thiên nhân sư », đó cũng 
chỉ đức Phật Thích-Ca. 


Đạo hữu hỏi : « bốn loài là những loài nào? ». Xin thưa : là noãn sanh, thai sanh, thấp 
sanh và hóa sanh. Noãn sanh là sanh bằng trứng, như chim... Thai sanh là sanh bằng 
bào thai, như người... 7hấp sanh là sanh nơi ẩm thấp như các côn trùng... Hóa sanh là 
sanh ra do nghiệp lực mạnh, như chư thiên, địa ngục. Vãng sanh Tịnh độ thì do trong 
hoa sen nở mà ra : « Hoa nở thấy Phật (Hoa khai kiến Phật) », đó là hóa sanh vậy. 


Chư thích. Tự điển Đoàn Trung Còn ghi : Thấp sanh là từ chỗ ướt mà sanh ra như rắn, 
cá. Hóa sanh... những vật đổi lốt cổi hình như loài bướm bởi sâu mà hóa sanh ra. 
Riêng tôi, tôi không đồng ý với lời giải thích này. 

35 - Diêm phù đề là gì? Hãy tưởng tượng ra núi Tu-Di đứng ở giữa. Bốn phương 
có 4 châu: Đông thắng thần châu, Tây ngưu hóa châu, Nam thiệm bộ châu, Bắc câu 
lưu châu. Nam thiệm bộ châu còn gọi là cối Diêm phù đề, chữ này do chữ Phạn 
Jambudvipa phiên âm mà ra, cây jambud là cây điểm phù. Cõi này là cõi chúng ta 
đang ở, kém ba châu kia vì có tật bệnh, làm ăn cực nhọc, nhưng được cái hay là đức 
Phật Thích-Ca giáng sanh ở đó nên có Phật pháp lưu hành. Cách tưởng tượng về núi 
Tu-Di này là thuộc cổ Ấn Độ, đạo Bà-la-môn cũng nói tương tự. Tu-Di hay Tu-Mê - 
Lư phiên âm từ chữ Phạn Meru, Sumeru, chữ Pháp ghi là Soumérou, Mont 
Soumérou, chữ Anh để nguyên Sumeru. Đã phiên âm rỗi, Tàu lại còn dịch ra mấy 
chữ nữa (chỉ khổ cho bọn mình !) : Diệu Cao, Diệu Quang... 

Chú thích. Khi đọc lịch sử đức Phật, có một đoạn nói rằng khi vua cha và triều thần 
đang làm lễ hạ điển (vua xuống cầy ruộng) thì thái tử Tất-Đạt-Đa ngồi tham thiền 
dưới bóng cây điêm phà. 

36 - Bây giờ người ta không dùng danh từ Đại thừa và Tiểu thừa nữa, thay thế bằng 
hai chữ Bắc Tông và Nam Tông. Đó là dựa theo địa lý : Phật giáo một mặt truyền bá 
về phương Bắc rồi sang phía Đông : Tây Tạng, Trung Quốc, Cao Ly, Mông Cổ, Mãn 


19 


Châu, Nhật Bản, Việt Nam. Và một mặt khác, truyền bá xuống phía Nam, sau qua 
phía Đông : Tích Lan (Sri Lanka), Miến điện (Myanmar), Thái Lan, Mên, Lào và 
Nam Dương. 


Tóm tắt sự khác biệt giữa hai tông như sau: 1/ Nam tông : Trung tâm là Tăng. Kinh 
sách là bộ A-hàm. Tu chứng : ngã không. Quả vị : La-hán. Thờ phụng : đức Thích - 
Ca. 2/ Bắc tông : Trung tâm là đại chúng. Kinh sách rất nhiều, kể cả bộ A-hàm. Tu 
chứng : ngã không và pháp không. Quả vị : Bồ-tát, Phật. Thờ phụng : đức Thích-Ca 
và nhiều vị khác. 

Trong một số kinh, chúng ta thấy có vài lời miệt thị tiểu thừa. Chắc chắn đó không 
phải là lời của đức Phật vì một lẽ rất đơn giản là : thời đức Phật còn tại thế, đã làm gì 
có Tiểu thừa và Đại thừa ! Chắc là có người thêm vào. 

Tối thượng thừa là gì? Theo Từ điển Phật học Hán Việt thì đó là : giáo pháp rốt ráo, 
cao nhất (chí cực). Các tông phái đều lấy từ này để chỉ vào tông nghĩa của phái 
mình. 


37 - Kệ do chữ kệ-đà nói ngắn. Kệ-đà do chữ Phạn Gà/ha phiên âm ra. Cách phiên 
âm khác : G¡à-tha, già-đà. 

Có khi kệ là một bài thơ ngắn (thường là 4 câu) để : 1/ ca tụng công đức chư Phật, 
chư Bồ -át. 2/ tóm tắt ý chính một bài kinh hay một đoạn kinh. 3/ nói lên lòng tôn 
kính Tam Bảo. 

Có khi kệ là một bài thơ đời để nói lại hay giải thêm một bài pháp. Nói là bài thơ 
dài hay ngắn nhưng trên thực tế không thấy âm vận rõ rệt. [Kệ dịch là strophe, 
stanza]. 


38 - Tam giáo là Nho, Lão, Thích tức là Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo. Khi người 
ta nói « fưm giáo đồng nguyên » là có ý bảo rằng ba tôn giáo đó cùng một nguồn 
(nguyên là nguồn). Nhưng nói vậy không có nghĩa là ba tôn giáo ấy là ba ngành của 
một gốc cây, nghĩa là xuất phát từ một gốc rồi sau tách rời nhau. Thật ra, người ta 
muốn nói rằng cả ba tôn giáo ấy có một cách lý giải về vũ trụ tương tự với nhau. 
Đạo Lão dùng chữ Đạo, đạo Khổng dùng chữ 7ñá¡ cực, đạo Phật dùng chữ Phật tánh, 
ba thứ đó cùng là 7uyệ: đối không thể nào dùng ngôn ngữ thông thường mà giảng ra 
được. 

Nôm na như vậy thôi, mời đạo hữu coi thêm sách để đi sâu vào để. Nói chung, người 
Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng hoặc ít hoặc nhiều của cả ba tôn giáo đó. Câu 
thứ nhì mà đạo hữu hỏi, xin xem tiếp theo đây. 

39 - Ở nước ta, đời vua Đinh Tiên Hoàng, Phật giáo đã bắt đầu phát triển. Sang đến 
triều Lý thì phát triển mạnh và có uy tín lớn, nhiều vị tăng học rộng, đức cao. Đầu 


20 


triều Trần, Phật giáo vẫn vững mạnh, nhưng vì phát triển nhanh quá nên mang nhiều 
nhược điểm. Bắt đầu từ cuối triều Trần thì kém dần. Từ triều Lê (thế kỷ XV) trở đi 
thì xuống nhiều, đạo Phật chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt của một tôn giáo uy tín 
của thế kỷ X —- XIV. Đầu thế kỷ XX, có phong trào chấn hưng Phật giáo, tạm có kết 
quả, nhưng vì gặp chiến tranh nên chưa mang lại kết quả mong muốn. Ngày nay ra 
sao thì đạo hữu thấy rồi. 


40 — Pháp ấn là gì ? Pháp có nhiều nghĩa, trong số đó chữ Pháp với chữ P hoa là lời 
dạy của đức Phật Thích Ca (les Enseignements du Bouddha, the Buddha”s 
Teachings. La Doctrine) nói chung là đạo lý của đức Phật. Chữ pháp còn một nghĩa 
rất rộng là sự sự vật vật hữu hình và vô hình. Ấn» là con dấu. Phép ấn là con dấu 
Pháp, ý nói những lời dạy thực sự của đức Phật, như là con dấu đóng vào một tài liệu 
nào đo, một văn bản nào đó để chứng tỏ rằng tài liệu đó, văn bản đó là xác thực. 
Hiểu rộng thêm, là pháp được thông đạt đến khắp nơi như đã có dấu ấn của quốc 
vương hay quyền uy chính thức. 


Tam pháp ấn là : 1/ Vô thường. 2/ Vô ngã. 3/ Niết bàn. 


Ngoài ra, người ta còn nhắc đến Thực tướng ấn (nói về bản thể của vạn pháp, bản thể 
ấy là Pháp tánh, là Không). 


Tam pháp ấn cộng thêm lý về Khổ được gọi là Tứ pháp ấn. 


Chú thích. 1/ Bốn điều vô thường, khổ, không, vô ngã được gọi chung là f vô thường 
(vì chữ vô thường đứng trước chứ không phải bốn thứ ấy đều là vô thường). Đó là 
bốn điều quan trọng nhất của giáo lý Phật giáo. 2/ Có một kinh ngắn nhưng quan 
trọng, tên là Kinh Pháp Ấn nói về ba pháp môn giải thoát. 


41 - 1/ Đạo hữu đã lẫn hai vị Thần Tú và Thần Quang. Thần Tú là vị thượng tọa làm 
việc nơi chùa Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, là người làm bài kệ nhưng bị bài kệ của ngài Huệ 
Năng (lúc ấy giữ việc giã gạo trong chùa) át đi, sau Huệ Năng được Ngũ tổ truyền y 
bát. Còn Thần Quang là vị sư đến cầu đạo nơi sơ tổ Bồ-đề-đạt-ma, sau được truyền 
y bát thành tổ thứ nhì, với tên là Huệ Khả. Ngài Thần Tú chủ trương ứiệm (dần dần), 
ngài Huệ Năng chủ trương đốn (nhanh), hai phái thiển của hai ngài khác nhau. 


2/ Người Bắc đọc là Tuệ, người Nam và Trung đọc là Huệ. 


3/ Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng của cả ba tông : Tịnh độ tông, Thiền tông và 
Mật tông. Tịnh độ tông đông nhất, Mật tông ít hơn nhiều, Thiền tông đang phát triển. 


42 - Trước khi thái tử Tất-Đạt-Đa ra đời thì ở Ấn độ đã có đạo Bà-la-môn (Brahma- 
nisme). Theo đạo này thì đấng Tạo hóa là Bralưna (Phạm thiên vương), đó là Thượng 
đế, là « Dieu » «God ». Đới với đức Phật, không có nguyên nhân đầu tiên (cause 
première, first cause), chỉ có huyết duyên sinh hay duyên khởi, theo đó bất cứ cái gì 


21 


cũng sinh khởi ra do nhiều nhân và duyên. Đạo của Ngài là đạo giải thoát (khỏi mọi 
khổ đau), không nhằm tìm nguyên nhân sinh ra vũ trụ, trái đất và con người. Nhưng 
không nên bảo rằng đạo Phật là vô thần. Khi tu hành đạt đến một trình độ tâm linh 
cao chừng nào đó, hành giả mới nhờ trí huệ bát nhã mà « hiểu » được những vấn để 
thuộc về Tuyệt đối (Absolu), sẽ « biết » những điều không nói ra bằng ngôn nhữ 
phàm được. 


Chú thích. Theo Từ điển Đoàn Trung Còn thì Phạm thiên vương còn có nhiều tên : 
Phạm vương, Phạm thiên, Đại Phạm thiên vương, Ngọc Hoàng thượng đế, Ngọc 
Hoàng đại đế. Ngài làm chúa tế Tam thiên đại thiên thế giới tức cõi Ta-bà này. Đạo 
Phật cũng công nhận Ngài là chúa tẾ cõi Ta-bà thế giới. [Nhưng không nói ngài 
« tạo » ra thế giới ấy]. 


43 - Ông A-Nan nhỏ tuổi hơn đức Phật Thích Ca nhiều. Đức Phật thuyết pháp 20 
năm rồi ông A-nan mới xuất gia, 10 năm sau mới thành thị giả. Tại sao kinh nào 
cũng ghi : « Tôi nghe như vầy » với ý nghĩa là ông A-Nan nghe đủ hết ? Sách trả lời : 
« Khi nhận làm thị giả cho đức Phật, ông A-nan đã xin mấy điều, trong số đó có một 
điểu xin đức Phật nói lại cho ông nghe những kinh nào mà ông chưa được nghe. Ông 
A-Nan còn nghe lại của các vị tỳ kheo lớn tuổi đã nghe nhiều kinh trước ông ». 
[Phỏng theo sách A Di Đà sớ sao]. 


Chú thích. Chữ Phạn Ananda phiên âm thành A-nan-đà, nói ngắn là A-Nan. Ông A- 
Nan là em họ đức Phật Thích-Ca. Người ta đặt tên ông là Khánh Hỷ bởi vì ông sinh 
đúng vào ngày đức Phật thành đạo (ngày vui vẻ). Ông A-Nan xuất gia năm 25 tuổi, 
lúc đức Phật 55 tuổi, từ đó làm thị giả cho đức Phật trong 25 năm [Theo 7 Điển Phật 
học VN, Hà Nội,1991]. [Thắc mắc : đức Phật thành đạo lúc 36 tuổi, vậy chắc chắn 
ông A-nan kém Phật 35 tuổi. Nói rằng ông kém Phật 30 tuổi là tính sai rồi !]. 


[Góp ý : Ông A-Nan sinh : 1 tuổi, Phật : 36 tuổi - A-nan xuất gia : 20 tuổi, Phật : 55 
tuổi — A-nan bắt đầu làm thị giả : 30 tuổi, Phật : 65 tuổi. Phật nhập diệt 80 tuổi, vậy 
thì ông A-nan làm thị giả có 15 năm thôi !' Sao lại nói xuất gia lúc 25 tuổi. Sao lại 
nói làm thị giả 25 năm? Hai tài liệu trên đây không ăn khớp nhau. Sẽ phải tra cứu 
thêm]. 

Tôi đã coi cuốn Tổ Thiên tông của HT Thanh Từ, Phật học viện quốc tế xb, 1981, 
thấy ghi nơi trang 13 : Tổ A-Nan (sinh sau Phật 30 năm), ghi chú chữ Khánh Hỷ như 
trên đây, và nói : đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia...làm thị giả ngót 25 năm. Vẫn 
lúng túng về các số như thế ! 


44 - Vua Đế Thích (sanskrit : Indra) là một vị thần của đạo Bà-la-môn, đạo Phật coi 
ngài là vua của cõi trời Đao-Ly (cõi này kém cõi trời Dạ-Ma và cõi trời Đâu-suất), 


22 


cung điện đền đài bằng ngọc gọi là Hỷ Kiến thành. [Tự điển The New Lexicon 
Webster's Encyclopedic Dictionary ghi : Indra, Vedic god of rain and thunđer, thần 
mưa và sét. Vedic là nói về Vệ-đà hay Phệ-đà, là kinh căn bản của đạo Bà-la-môn]. 
[Ghi chú : ông tiên thích đánh cờ tên Đế Thích không dính líu gì đến ông Indra này. 
Từ điển Trịnh Vân Thanh nói ông tiên ấy tên tục là Lý Chế|. 


Indra còn có tên khác là Thích đề hoàn nhân hay Thích Ca để hoàn. 


Đạo hữu nào biết về Đế Thiên Đế Thích (Angkor) bên Cao Mên thì xin nói thêm 
giúp tôi vì tôi không biết Đế Thiên, coi sách chỉ thấy Đế Thích thôi. Đa tạ. 


Ngày nay ở Ấn-Độ chỉ còn vào khoảng hơn ba triệu Phật giáo đồ trong số chừng 1 tỷ 
dân, như vậy là gần 0.3 % dân số. Đạo chính của Ấn-Độ bây giờ là Ấn-Độ giáo, nói 
tắt là Ân giáo (Hindouisme, Hinduism), cơ sở triết học là sự đồng nhất cái tiểu ngã 
với cái Đại Ngã (Tuyệt đối) [cái ta nhỏ của mỗi cá nhân và cái Ta lớn của toàn vũ 
trụ]. 

Tiếng nói chính thức của nước Ấn Độ là tiếng Hindi. 

Trong nước Ấn Độ, chỉ còn một số ít người theo đạo Hồi, vì đa số người Hôi đã lập 
một nước riêng gọi là Hồi quốc (Pakistan). Lúc đầu, nước này có hai phần cách rời 
nhau là Đông Hồi và Tây Hồi. Sau Đông Hồi đứng riêng, đó là nước Bangla Desh. 
Đạo hữu hỏi : ở bên đó, ai kiêng thịt bò, ai kiêng thịt heo, tôi xin chịu ! Riêng tôi thì 
không kiêng cả hai thứ ! Đến chùa mới kiêng. 

45 - Đức Phật Thích-Ca có 10 danh hiệu (appellatlons) là : Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


Như Lai : Đức Phật dùng chữ này để tự xưng, Như Lai là bậc giác ngộ hoàn toàn 
(Tathàgara). Ứng Cúng : xứng đáng được cúng dường (arhz). Chánh Biến Tri : biết 
hết tất cả (samyak-sambuddha). Minh Hạnh Túc: có đủ trí tuệ và đức hạnh 
(Vidyàcarana-sampamna). Thiện Thệ : đã làm xong các sự lành, không trở lại nữa 
(Sugzia). Thế Gian Giải : hiểu hết sự và lý trên thế gian (Lokavidyà). Vô Thượng Sĩ 
Điều Ngự Trượng Phu : bậc cao nhất, dắt chúng sinh vào đường lành như cầm cương 
ngựa dẫn dắt (Anuftara-purusa-damya-sàrathi). Thiên Nhân Sư: thầy dạy trời (chư 
thiên) và người (Sastà-deva-manu-syànàm), Phật : đấng giác ngộ (Buddha), Thế Tôn : 
được cả thế gian tôn kính (Bhagavat, Lokanàtha). 


46 - Đức Phật A-Di-Đà có 7 danh hiệu (appellations) là (sau mỗi danh hiệu, có chữ 
Phật. Quang là ánh sáng, hào quang) : 1/ Vô Lượng Thọ (Amitayus) 2/ Vô Lượng 
Quang (Amitabha) 3/ Vô Biên Quang 4/ Vô Ngại Quang (ngại nghĩa là trở ngại) 
5/ Vô Đối Quang (không øì sánh bằng) 6/ Viêm Vương Quang (tỏa sáng nhất) 7 


23 


Thanh Tịnh Quang 8/ Hoan Hỷ Quang 9/ Trí Huệ Quang 10/ Bất Đoạn Quang 
(không gián đoạn) 11/Nan Tư Quang ( không thể suy xét cho cùng) 12/ Vô Xưng 
Quang (khó biết nổi, vì hào quang rời khỏi các tướng) 13/ Siêu Nhật Nguyệt Quang 
(vượt qua cả mặt trời, mặt trăng). 


Chú thích. Không được lầm Di-Đà với Vi-Đà. D¿ Đà do chữ A-Di-Đà nói ngắn. Vi - 
Đà là thần hộ pháp (có tượng ở các chùa) [ Vi-đà : sanskrit Skanda, génie protecteur 
de la Doctrine]. 


47 - Câu hỏi của đạo hữu khó quá ! Tại sao lại ruyên pháp bằng hơi cơn 3 Tôi phải 
đi hỏi mãi mới được, đạo hữu phải khen thưởng tôi đấy nhé. Kinh 7jnh Danh kể 
rằng : tại một cõi nước kia, dân chúng có lỗ mũi rất bén nhậy (ty căn phát triển 
mạnh) cho nên đức Hương Tích Như Lai phải dùng hơi cơm thơm để làm Phật sự, nói 
rõ ra là thay vì „ghe pháp như chúng ta đây (nhĩ căn của chúng ta lanh lợi hơn, thí dụ 
mắt không nhìn thấy hình ở phòng bên cạnh nhưng tai lại nghe được tiếng ở phòng 
bên cạnh) thì dân ở đó ngửi pháp ! Không nên ngạc nhiên bởi vì khoa học cho biết 
rằng nhiều loại chúng sinh có cách nhận biết khác chúng ta. 


Bổ túc. Đạo hữu gọi điện thoại đến chùa vào ngày thường, có ai trực đâu mà « bắt 
phôn »!' Nay xin trả lời tiếp : Kinh Tịnh Danh là Kinh Duy-ma-cật. Sự thể như thế 
này : Chữ sanskrit V7milakirii phiên âm thành Duy-ma-la-cật, hay Duy-ma-cật hay 
Duy-ma. V7m¡ nghĩa là thanh tịnh, kzr7 là danh hay tên, cho nên người ta đ;ch là Tịnh 
Danh. Cư sĩ Vimilakirti là một nhà trưởng giả giàu có, học rộng, biết nhiều, luận về 
đạo lý rất thông, vượt qua nhiều vị, biện tài ngang với ngài Văn-thù-sư-ly (sanskrit : 
Mansjuri). Kinh Duy-ma-cật, gồm 3 quyển, 14 phẩm, ghi những lời biện luận cao 
siêu của ngài Duy-ma-cật, đặc biệt nhất là cuộc vấn đáp giữa ngài Duy-ma-cật và 
ngài Văn-thù-sư-ly. 


48 - Chúng ta thường nghe nói « fày fheo căn cơ ». Như thế nghĩa là sự học tập hay 
tu hành không phải ai cũng giống ai, phải tùy sự hiểu biết và khả năng tu tập. 
Chuyện sau đây rất hay: Có hai đệ tử cầu pháp. Một người được thày dạy phép 
quán tử thi, một người được thày dạy phép quán hơi thở. Ít lâu sau, hai người có ý 
xin rút lui vì tu không thấy kết quả. Phật hỏi người thứ nhất : trước khi tu, làm gì ? 
Người đó trả lời mình là con ông lò rèn. Hỏi người thứ nhì thì người đó nói mình là 
con ông giám trang, gác nghĩa địa. Phật bèn bảo hai người đổi phép tu cho nhau. 
Sau, hai người thành công. Con ông quản trang quán tử thi thì rất hợp vì hàng ngày 
đã biết cảnh đó. Con ông lò rèn luôn luôn quan sát ống bễ phì phò nên không xa gì 
với số tức. Vì hợp, nên thành công ! 


49 - Nếu tôi không lầm thì đó là chuyện liên quan đến ngài Tu-bồ-đề (phiên âm từ 
chữ Phạn Subhu¡) là một trong 10 đại đệ tử của đức Phật, rất giỏi về lý Không, được 


24 


gọi là Giải Không đệ nhất. Có lần ngài thuyết pháp xong, ngồi ngay ở hư không. 
Một vị Thiên vương tới giải hoa nơi ngài ngồi. Ngài hỏi thì vị ấy trả lời : Ngài thuyết 
hay quá, nên đến giải hoa để mừng. Ngài nói : Không cả mà. Tôi có nói pháp gì đâu. 
Vị kia trả lời : Thì tôi có giải hoa nào đâu. Chuyện này làm chúng ta nhớ lại câu 
chuyện giữa Na-tiên tỳ kheo và vua Mi-lan-đà. Sau khi thảo luận về vô ngã, Na-tiên 
bảo : Tôi có nói gì đâu. Vua trả lời : Thì tôi có trả lời gì đâu. (Tôi nhớ đại khái như 
vậy, chép ra đây, không giở sách tra cứu được). 

50 - Kể ra thì chuyện như thế làm cho mình tức thật, nhưng không có gì phải buôn 
bực nghĩ ngợi mãi, chỉ thiệt cho mình thôi. Ngay đến các vị tu thật cao cũng còn bị 
điều nọ tiếng kia cơ mà. Ngài Ca-Diếp (Kasyapa) muốn đi tu, nhưng cha mẹ không 
thuận và tìm một cô thật đẹp tên là Diệu Hiên mà cưới cho ngài. Nhưng cô ấy cũng 
quyết chí đi tu nên hai người thỏa thuận với nhau chỉ sống bề ngoài là vợ chồng thôi, 
trong phòng kê hai cái giường để ngủ riêng. Khi ngài Ca-Diếp quy y Phật rồi thì bà 
Diệu Hiền ở nhà đợi lâu quá không thấy nhắn tin về nên bà tu theo ngoại đạo. Lúc 
đức Phật thuận cho phụ nữ đi tu thì ngài Ca-Diếp nhờ một ni sư đi tìm bà Diệu Hiền 
về quy y Phật. Vì bà đẹp quá nên nhiều người nói này nói nọ. Bà không dám đi 
khất thực. Ngài Ca-Diếp hàng ngày sẻ nửa phần ăn cho bà, để giúp cho bà sống được 
mà tu; ấy thế là lại có lời xì xào rằng tu rồi mà hai người còn vướng vít với nhau ! 
Nhưng cả hai vị tâm hoàn toàn thanh tịnh, vì thế tu đạt đạo quả. Còn ngài Tu-bồ-đề 
bị người ta chê bai tận mặt mà vẫn bình thắn, ai hỏi lý do thì ngài đáp rằng hiểu lý 
Không tôi thì áp dụng ngay, thấy mọi sự là không, không chấp. 

51- Độ nghĩa là đi qua sông, giúp đỡ. Chữ Phạn Paramia phiên âm là ba-la-mật- 
đa, nói ngắn là ba-la-mật, nghĩa là qua bờ bên kia. Paramia dịch là đáo bỉ ngạn 
(qua bờ bên kia), ý nói : bên này là bờ u mê, bên kia là bờ giác ngộ. Lực độ là : bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí huệ. Lực độ ba-la-mật là 6 thứ kể trên, 
mỗi thứ thêm chữ ba-la-mật ở đằng sau. Bố hí ba-la-mật là bố thí một cách tự nhiên 
như mình thở vậy, không cần biết vật đem cho giá trị chừng nào, người nhận bố thí là 
ai, mình sẽ được bao nhiêu phước v.v..., tự mình làm không cần ai thúc đẩy, không 
mong ai khen ngợi, không phải kể công v.v...NÑăm chữ sau cũng đại khái như vậy. 7 
lục độ ba-la-mật là tu bồ-tát thừa, quả vị là bô-tát. 


52 - 1/ Pháp môn nghĩa đen là cửa pháp, đó là nói về cách tu học. Lấy lời dạy của 
đức Phật làm phép tắc, đó là pháp. Do nơi ấy mà vào Đạo, mà đắc đạo, đó gọi là 
cửa, là môn. Khi nói 84 ngàn pháp môn thì có ý nói là nhiều pháp môn lắm, chứ 
không phải đếm ra cho đủ. Thí dụ : pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tịnh Độ của 
đức A-Di-Đà. 


2/ Không có kinh nào là « kinh 7T⁄ điệu đế » cả. Chỉ có kinh Chuyển Pháp Luân là 
kinh trong đó đức Phật Thích-Ca thuyết về Tứ diệu đế cho nhóm ông Kiểu-trần-như 


25 


(Kaundinya) gồm năm người (họ đã bỏ Phật trước đó khi thấy Phật thôi không tu ép 
xác nữa). Đếnghĩa là sự thật. Tứ diệu đế là bốn sự thật vi diệu. Đó là Khổ đế (nói 
về khổ), Tập đế (nói về nguyên nhân của khổ), Diệt đế (nói về diệt khổ và Niết 
bàn), Đạo đế (nói về con đường thoát khổ, bát chánh đạo). 7 điệu đế và bát chánh 
đạo là lý thuyết căn bản của đạo Phật. [Tứ diệu đế: les Quatre Nobles Vérités, the 
Four Noble Truths. Chuyển Pháp luân : [Tourner la Roue de la Loi, Rolling the 
Wheel of the Dharma. Bái chánh đạo : la Noble Voie Octuple, the Noble Eightfold 
Path]. 


3/ Một đạo hữu xác nhận với tôi rằng : chữ « đau khổ » của ta là từ chữ Phạn dukkha 
mà ra. Hiểu đơn giản thì đukkha là đau khổ. Có sách trình bày về chữ đó mất cả 
trang ! [Đau khổ : souffrance, douleur; suffering, pain]. 


53 - Nhật Liên (N¡/chiren) [1222-1282] là người sáng lập Nhật Liên tông tại Nhật 
Bản. Ông là con một người đánh cá nghèo ở miễn Nam nước Nhật. Tục truyền rằng 
khi sắp sanh ông thì mẹ ông mơ thấy một bông hoa sen và mặt trời nên đặt tên ông là 
Nhật Liên. Đi tu từ sớm, đến 15 tuổi trở thành nhà sư. Thoạt tiên ông theo Chân 
Ngôn tông rồi sang Pháp Hoa tông. Ông thắc mắc nhất về câu : « Giáo pháp thật sự 
của đức Phật là gì? » và nhất quyết tìm giải đáp. Sau nhiều năm ông nghĩ ra rằng tất 
cả tính hoa của Phật giáo nằm ở kinh Pháp Hoa. Nơi tu viện của ông, ông chủ trương 
chỉ cần niệm « Nam mô Diệu pháp liên hoa kinh » là đủ được giải thoát, vì thế ông 
bị trục xuất khỏi tu viện. Ra ngoài, ông hoạt động rất mạnh, đả phá rất dữ dội tất cả 
các tông phái, kết tội họ đã phá hoại Phật giáo và chia rẽ nước Nhật và phương cách 
duy nhất để cứu đạo và đời là thống nhất tất cả mọi tông phái bằng cách giảng dạy 
kinh Pháp Hoa và dùng nước Nhật làm trung tâm hoằng pháp, do đó Nhật Liên tông 
còn có tên là Tân Pháp Hoa tông (New Lotus school). Do các tư tưởng cực đoan cả 
về tôn giáo và chính trị như trên và do sự hoạt động quá mạnh mẽ của ông, ông bị 
kết tội tử hình mà vẫn thoát nạn. Sự thoát nạn của ông là do một sự kiện mà mọi 
người lấy làm lạ : Trời bỗng nhiên vần vũ và thanh đao rớt khỏi tay đao phủ ! Vì thế 
người ta phải tha ông. Ngày nay, Nhật Liên tông vẫn còn và đã phát triển ra ngoài 
nước Nhật, vẫn chủ trương niệm « Nam mô Diệu pháp liên hoa kinh ». 


55 - Những điều đạo hữu nói đó là mấy chỉ tiết ở trong kinh Niết-bàn, đạo hữu chịu 
khó coi cuốn Kinh Đại Bát-Niết-Bàn (Mahaparinibbana) do HT Tâm Châu dịch sẽ 
thấy đầy đủ diễn biến trước khi đức Phật nhập Niết-Bàn (pali: Nibbana, skt: 
Nirvana) trong đó có nói việc ông Thuần-Đà (Chưnda, Cunda) cúng dàng bữa cơm 
rồi sau đó đức Phật tịch diệt. Món ăn mà ông Thuần Đà dâng là món gì ? The 
Seeker”s Glossary oŸ Buddhist trích dẫn Christmas Humphrey như sau : (Chunda :) 
the metal-worker who I1nvited the Buddha to the meal after which he died. The food 
was described as « pigˆs flesh », but mean truffles on which pigs feed. The whole 


26 


story may be symbolic ». Không phải là ông Thuần-Đà mời « thịt heo rừng » đó là 
một loại nấm mà heo ăn. 


56 - Ngũ nhấn (Phạn : panca caksumi, les Clng sortes dˆyeux, the FIve kinds of eyes) 
là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Nhục nhãn là mắt của 
người thường như chúng ta@nàmsa caksus). Thiên nhãn là mắt của chư thiên và của 
nhà tu cao, nhìn được mà chẳng luận xa gần, sáng tối, trong ngoài (dyria caksus). 
Huệ nhãn là mắt trí huệ của các bậc Thanh văn, Duyên giác (prajnà caksus). Pháp 
nhãn là mắt trí huệ của các bậc Bồ-tát (Dharma caksus). Phật nhãn là mắt của chư 
Phật (Buddha caksus). Theo một quan niệm mới, đó chẳng qua là những giai đoạn 
tiến bộ trên đường tu tập, càng lên cao trí tuệ càng sáng tỏ, cho đến lúc thành Phật. 
Một người Nhật, ông Nikkyò Niwano, trong cuốn Buddhism for Today đã nghĩ rằng 
năm mắt ấy tựng trưng cho : mắt người thường, mắt nhà khoa học, mắt nhà triết học, 
mắt nhà nghệ sĩ và cuối cùng là mắt từ bi (material, scientific, philosophic, artistic, 
COmpassIon). 


57 - Phật tâm tông hay Tâm tông là tên khác của Thiền tông. TỔ của Thiền, phải nói 
là đức Thích-Ca. Tuy nhiên, các chùa thiển tông đều thờ ngài Bồ-để-đạt-ma, coi 
ngài là sơ tổ Thiển tông. Ngài là tổ thứ 28 của Phật giáo (tổ thứ nhất là ngài Ca- 
Diếp)., từ Ấn-Độ sang Trung Quốc lập ra Thiển tông ở đó nên ngài là sơ tổ. Chủ 
trương của Thiền tông là « Giáo ngoại biệt truyền, Bất lập văn tự, Trực chỉ nhân tâm, 
Kiến tánh thành Phật » (Truyền riêng ngoài giáo lý, Không lập chữ nghĩa, Chỉ thắng 
tâm người, Thấy tánh thành Phật) [Nhiều người tu thiển dựa vào mấy câu đó, không 
học kinh kệ gì cả. Thật ra, phải hiểu là học kinh mà không nệ vào kinh, không chấp 
vào kinh]. 


Thiền là một phương pháp tu tập. Thiên tông là một tông phái. Thiền, chữ Tàu phiên 
âm là Tch'an hay Ch'an (chữ này mới hơn), Nhật phiên âm là Zen (Tây phương biết 
chữ này nhiều hơn). Thiển tông : 7ch'an-tsoung, Zen-shu. Về Yoga, tôi xin nói một 
địp khác, bữa nay không tra sách kịp ! Một thư mà cả chục câu hỏi, cho tôi thở chút 
xíu, đạo hữu ơi ! 


Như Lai thiên là thiền do kinh sách từ đức Phật truyền lại. Tổ sư hiền là thiển do Sơ 
tổ truyền. Tôi kém cỏi, không nói được hai thứ đó khác nhau ra sao, chỉ biết thêm 
rằng có /hiền ngoại đạo không nhằm giải thoát (vậy không phải Phật giáo) và gần 
đây có cả thiển gì gì nữa, người ta bảo là bậy nhưng tôi chưa trông thấy mà chỉ nghe 
thấy thôi. 


Trong chữ chùa chiền thì chiên có phải do chữ hiền mà ra không? Tôi không biết 
nên không dám nói. May mà hôm nay, lúc đánh máy khúc này vào năm 2000, tôi tra 
trong cuốn Tiếng nói nôm na của Lê Gia, thấy rõ chữ chiến là do chữ thiển mà ra. 


27 


Thích Minh Châu - Minh Chí viết: Chiên, gốc từ chữ caifya (sanskrit) hay cefya, 
cafyan (pali), người Việt đọc chệch đi thành chiên. Trong văn thơ Nôm cũ, từ chiên 
đôi khi tách khỏi từ chùa. 

Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao, Chiên vắng am thanh, chỉn thật cảnh 
đạo nhân du hí (Trần Nhân Tông, Cư trần lạc đạo phú). 


Cảnh ở tựa chiên, lòng tựa sàng (Nguyễn Trãi, Quốc âm thi tập). 


58 - Mới học Phật mà lại xem kinh Pháp Hoa thì « mệt » là phải rồi. Trong kinh 
Pháp Bảo Đàn, có chuyện nhà sư kia tụng kinh Pháp Hoa cả ngàn lần mà chẳng hiểu 
øì cả đấy đạo hữu ạ. Tôi mách câu này : đạo hữu thỉnh quyển Pháp Hoa huyền nghĩa 
của cụ Mai Thọ Truyền về mà coi, sẽ hiểu, rồi suy nghĩ thêm. Còn đối với quý đạo 
hữu mới học Phật thì cuốn Phật Học tỉnh hoa của Nguyễn Duy Cần rất có ích. Có 
hai cuốn Bước đầu học Phật, một của HT Tâm Châu, một của HT Thanh Từ. Chớ sốt 
ruột, chớ nản. Học từ từ. 


« Cưỡi voi trắng sáu ngà » là nói về ngài Phổ Hiển (Phạn : Sømamfabhadra) cưỡi voi 
trắng sáu ngà. Chi tiết này được giải thích là /„c độ của Bồ-tát. Có chỗ nói : sáu ngà 
tượng trưng cho sự khắc phục được những trói buộc vào sáu giác quan. (The six tusks 
represent overcoming attachment to the six senses - Theo The Shambala Dictionary 
oƒ Buddhism and Zen). 


59 - Khấi thực là xin ăn. Đức Thế Tôn và chư Tỳ-kheo mang bát đi khất thực hàng 
ngày, theo thứ tự qua từng nhà, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, mục đích để 
cho người ta bố thí gây phước, đồng thời làm giảm cái tự ngã của mình. Về tỉnh xá, 
ăn trước giờ ngọ, người ta cho gì thì ăn nấy, dù chay hay mặn. Bữa đó gọi là ngọ 
phạn (bữa trưa), mỗi ngày chỉ ăn một bữa đó thôi. Quá giờ ngọ (giữa trưa) thì không 
ăn. Ở Saigon, chúng ta có thấy các vị sư khất thực, đó là Nam tông giữ nguyên lối tu 
cổ xưa. [chính mắt tôi trông thấy một ông sư đi xích-lô đến chợ, cầm bát khất thực, 
đến gần trưa lại đi xích-lô về chùa, tôi tự hỏi tu như vậy có nệ hình thức quá không. 
Có người bảo đó là sư giả! ]. 

Khi Phật giáo sang đến Trung Quốc thì do ảnh hưởng đại thừa, nhà sư không khất 
thực, tự viện có bếp nấu, ăn chay, nhà chùa tự trồng trọt cày cấy lo lấy miếng ăn, rất 
vất vã (một ngày không làm, một ngày không ăn, ngài Bách Trượng đã nói). Theo lệ, 
chỉ ăn bữa trưa, nhưng vì xứ lạnh, ăn một bữa không đủ chống lạnh, nên buổi chiều 
được phép ăn những thứ còn lại của bữa trưa, nhà bếp không nhúm lò. 

Cái bá mà các ngài dùng để đi khất thực có /ẽ do tình cờ mà giống chữ 2á của ta. 
Bái khất thực (lớn chứ không nhỏ như bát ăn cơm, trong Nam kêu là chén) ấy là do 
chữ pali Para, chữ sanskrit Pa/ra phiên âm mà ra. Xin các nhà ngữ học cho ý kiến. 


28 


Có ông nói chữ mí của ta (nhà ngói cây mít) là do chữ paramira (ba-la-mật-đa) mà 
ra, làm tôi sợ quá. 


Ghi chú. Đánh máy đến đây, đầu năm 2000, tôi tra trong cuốn Tiếng nói nôm na của 
Lê Gia, thì tìm được : ái : do chữ « bá » là cái tô cái chén của các thày chùa đi xin 
ăn. 

60 - Không phải là đời sống trong Giáo hội Tăng già lúc nào cũng yên ổn thoải mái 
đâu ! Thơi đức Phật còn tại thế, cũng nhiều chuyện lắm. Chúng ta chỉ nghe chuyện 
Đề-bà-đạt-đa phá hoại Giáo Hội, âm mưu hất đức Phật đi để chiếm chỗ mà đã thấy 
nhức đầu, huống chi là còn bao nhiêu chuyện lớn nhỏ hết sức phức tạp hàng ngày 
nữa. Thí dụ như trong kinh Kalacùpama, thuộc Trung Bộ Kinh, ta thấy có một vị tỳ 
kheo sống liên hệ quá mật thiết với các tỳ kheo-ni, ai chỉ trích thì ông ta nổi giận. 
Phật phải dạy bảo ông ta về việc quan hệ mật thiết nói trên và sự nóng tính. Trong 
kinh Kosambiya cũng thuộc Trung Bộ Kinh, ta thấy các tỳ-kheo sống ở Kosambi 
không những cãi lộn nhau mà còn « thượng cẳng chân hạ cẳng tay » nữa !. Đức Phật 
phải đến quở trách và giảng cho họ thế nào là /ựe hòa. 

Ghi chú. Lục hòa : 1! Giới hòa : cùng giữ giới, phải hòa thuận. 2/ Kiến hòa : cùng học 
giáo pháp, kiến thức phải hòa. 3/ Lợi hòa : bá tánh cúng dàng thì cùng hưởng. 4/ 
Thân hòa : chỗ tu hành thường chật chội, nên nhường nhịn nhau. 5⁄/ Khẩu hòa: 
nhường nhịn nhau về lời nói. 6/ Ý hòa : hòa thuận về ý tứ, chia sẻ vui buồn. 


61 - Thế nào là Long Hoa hội, Long Hoa tam hội 3 Phải nói đài một chút mới đủ rõ. 
Hiện nay, có một vị đại bồ-tát tên là Di-Lặc (sanskrit: Ä⁄#4/reya, Tàu phiên âm là 
MIilei, dịch là Từ Thị) , trụ trên cung trời Đâu-suất (7shi:2), gọi ngắn là Đâu-suất. 
Đức Phật Thích-Ca cho biết rằng ngài Di-Lặc sẽ thành Phật và là vị Phật kế ngay sau 
đức Thích -Ca. Ngài sẽ ngồi đại định và thành Phật dưới cội cây Long hoa. Gọi là 
cây Long Hoa vì cây đó hình con rồng và trổ hoa màu vàng. Tại đó ngài thuyết pháp 
ba hội. Do đó có tên Long Hoa hội hoặc rõ hơn, Long Hoa tam hội. Dưới thời Phật 
Di-Lặc, đời sống sung sướng lắm nên người ta mong mỏi tới hội Long Hoa mà hưởng 
phúc. 


Chùa bên này cũng nhận được thư nói về hội Long Hoa như bên đạo hữu, thư ấy xác 
nhận rằng sắp tới hội Long Hoa rồi. Thời buổi này thiếu gì người đầu óc lệch lạc ! 
Chúng tôi coi như thư đó không có, vì theo kinh sách thì còn lâu lắm, cả triệu năm 
nữa, mới tới hội Long Hoa. 

Chú thích. Ngài Di-Lặc (Lặc chứ không phải Lạc) còn có một tên khác nữa là A Dật 
đa (A72). Hiện nay, ngài là một đại bồ tát, tuy vậy chúng ta vẫn quen gọi ngài là 
Phật. thời vị lai, mới là Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật. 


29 


62 - Tượng ngài D¿-Lặc rất dễ nhận : mập mạp, tươi cười, phanh bụng, có 5 hay 6 
đứa trẻ bám quanh. Nhiều người lầm ngài với ông Địa, nhưng cần nhận xét rằng 
ngài có 5 hay 6 đứa trẻ bám quanh, ông Địa thì không. Trong chùa, đó là tượng cười 
duy nhất, tất cả các tượng khác đều nghiêm trang, ở thế nhập định. Người ta thấy 
ngài cười nên gọi ngài là ông Vô lo. Cũng có người thấy ngài mập mạp mà phanh 
bụng nên gọi ngài là « ông nhịn mặc mà ăn », còn tượng đức Thích-Ca gầy trơ xương 
sườn được gọi là « ông nhịn ăn mà mặc » (ít chùa có tượng đức Thích Ca gầy gò trơ 
xương, đó là /ứượng Tuyết sơn, nhắc lại một kiếp trước của Phật Thích Ca khi ngài 
ngồi tu khổ hạnh trên Hi mã lạp sơn tức Tuyết sơn). 


6 đứa bé tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tức là /c căn (vì ý là thứ vô hình 
nên có chỗ bớt đi 1, chỉ còn 5 trẻ thôi). Lục căn tiếp xúc với ngoại cảnh, làm cho con 
người « động tâm », tham sân si nổi lên, gây ra ba nghiệp thân khẩu ý, do nghiệp đó 
mà bị luân hồi. Ngài Di-Lặc không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, mắt không vướng 
hình, tai không vướng tiếng, v.v... nên ngồi cười !' Ngài tượng trưng cho hạnh xả. Xã 
hết, không chấp bất cứ cái gì do lục căn mang lại. 


Mông nột Tết là øgày vía đức Di-Lặc. Phật tử chúc nhau « hưởng một mùa Xuân Di - 
Lặc », lúc nào cũng tươi, cũng cười, sự đời không ảnh hưởng nổi. 


63 - Tối nào cũng sớm hối thì rất tốt. Nhưng phải tránh việc làm hình thức. Cần 
đứng trước bàn thờ Phật, sám hối việc sai trái của mình một cách thành khẩn và 
nguyện không tái phạm nữa. Nếu tái phạm, lại sám hối kỹ hơn. Sám hối gồm hai 
việc : bộc lộ sai trái và nguyện không tái phạm. Muốn biết sự sai trái thì phải tự xét 
mình, đấy là một việc khó, vì thông thường người ta hay thấy lỗi của người khác chứ 
không thấy lỗi của mình. Xét mình, thấy lỗi của mình, là một việc can đảm. Trước 
bàn thờ, nhận lỗi ấy, lại can đảm hơn. Nhất định không tái phạm, lại càng can đảm. 
Vậy gọi là chân sám hối. 

Nếu chỉ tụng kinh Thấy sám hay kinh Lương hoàng sám mà không thấy lỗi của mình, 
không sửa, thì tụng vô ích, việc làm chỉ có hình thức, không ích lợi gì cho sự tu tập. 


Nên sám hối cả những ác nghiệp gây ra từ trước dù rằng mình quên chi tiết, như thế 
để xóa nghiệp hay ít nhất là để làm nhẹ cái nghiệp. Ác nghiệp có :hể là một nguyên 
nhân gây ra bệnh tật mà ngày hôm nay mình đang chịu đựng, cho nên có một điều là 
sám hối có thể làm nhẹ bệnh hay hết bệnh. Điều này có vẻ khó tin, nhưng không 
phải là không có. 

64 - Tam cương, ngũ thường là những điều căn bản của Nho giáo. Tam cương là 
quân thần, phụ tử, phu thê. Ngũ thường là : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tzzm guy, ngũ 
giới là những điều căn bản của Phật giáo. Tam quy là : quy y Phật, quy y Pháp, quy 


30 


y Tăng. Ngũ giới là : không sát sinh, không ăn trộm, không nói dối, không tà dâm, 
không uống rượu 

Dựa vào hai cái /đm và hai cái ngữ đó mà bảo rằng Nho giáo và Phật giáo cũng như 
nhau thì quả là quá « bạo miệng »! Tôi không dám chia sẻ ý kiến ấy với ông bạn của 
đạo hữu đâu. 


Tái bút. Hết sức hoan nghênh đạo hữu đã dạy các con và các cháu buổi sáng vái 
Phật và tổ tiên trước khi đi làm hay đi học. 


65 - Từ năm 580, vị sư người Ấn là Tì-ni-đa-lưu-chi (Viniaruci) đến ở chùa Pháp 
Vân (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) lập ra Thiền phái thứ nhất ở nước Nam, truyền được 
19 đời (580-1216) trong có các vị Pháp Hiền (tịch 626), Đỗ Pháp Thuận (tịch 990), 
Vạn Hạnh (tịch 1018), Từ Đạo Hạnh (tịch 1122). Dòng thiển này còn có tên là dòng 
thiển Nam Phương. 


Từ năm 820, vị sư người Tàu tên là Vô Ngôn Thông đến ở chùa Kiến Sơ (Bắc Ninh) 
lập ra Thiển phái thứ hai, truyền được 14 đời (820-1221) trong có các vị Ngô Chân 
Lưu (tịch 1011) và vua Lý Thái Tông (1000-1054). Dòng thiển này còn có tên là 
dòng Quan Bích. 


Thế kỷ thứ XI, vị sư Tàu tên là Thảo Đường được phong làm quốc sư, lập ra Thiên 
phái thứ ba truyền được 5 đời (1069-1205) trong có các vị vua nhà Lý : Thánh Tông 
(1023-1072), Anh Tông (1136-1175), Cao Tông (1173-1210). [theo Dương Quảng 
Hàm, Việt Nam văn học sử yếu]. 


Phái Trúc Lâm Yên Tử do vua Trần Nhân Tông lập ra, ngài làm sơ tổ, tiếp đến nhị tổ 
Pháp Loa, tam tổ Huyền Quang. 


66 - Khi nói « 72 bộ kinh » thì không nên hiểu chữ bô theo nghĩa thông thường, mà 
phải hiểu là « 12 :hể thuyết pháp của đức Phật ». Đó là : 1/ Khế kinh tức là các kinh 
thấy hàng ngày ở chùa, gọi ngắn là kinh, chữ khế nghĩa là thích hợp với (khế lý, khế 
cơ). 2/ Ứng tụng tức là các bài kệ nói sau lời giảng. 3/ Thọ ký, trong đó Phật báo 
trước vị nào sẽ thành Phật. 4/ Phúng tựng là các bài kệ. 5/ Tự thuyết tức là những 
kinh mà Phật tự ý thuyết, không đợi ai thưa thỉnh hay nêu câu hỏi. 6/ Nhân duyên, 
giảng về nhân duyên quả báo. 7/ Thí dự, nói về kiếp trước của một số chúng sanh, 
cho thấy nghiệp báo luân hồi. §/ Bổn sự, nói về những việc làm trong các đời trước 
của đức Phật 9/ Bổn sanh, nói về những kiếp trước của đức Phật. 10/ Phương quảng 
tức là các kinh Đại thừa, ý nghĩa rộng lớn. 11/ Vj zằng hữu, nói về những chuyện 
chưa từng có, khó tin. 12/ Luận nghị, trong có các lời bàn luận cao siêu. 


67 - Tại sao gọi vua Trần Nhân Tông (sau khi xuất gia) là đâu đà ? Đạo hữu viết 
không rõ nên lúc đầu tôi tưởng rằng đạo hữu viết « đầu đàn », nếu viết « đầu đàn » 


31 


thì chắc chắn là sai rồi, dù rằng ngài Hương Vân là sơ tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử. 
Đâu đà là danh từ để nói về tu khổ hạnh, cốt diệt trừ phiển não, giải thoát thân tâm. 
Người tu hạnh đầu đà nguyện giữ đúng 72 hạnh đâu đà khó khăn lắm, thí dụ như : chỉ 
có ba bộ y, chỉ ăn một bữa, sống một mình, ngủ ngồi, ở dưới gốc cây, không giữ tiển 
v.v... Trong số 10 đại đệ tử của đức Phật, ngài Ca-Diếp là « giữ hạnh đầu đà đệ 
nhất ». Vua Trần Nhân Tông, sau khi xuất gia, cũng giữ hạnh đầu đà, nên ngài là 
Hương Vân đại đầu đà. Hiệu khác của ngài là Điều Ngự Giác Hoàng. Tôi hiểu Giác 
Hoàng là : nhà vua giác ngộ, có lZ đúng. 


Người ta thích thu và giữ nhiều tiền thì mặc người ta, sao lại gọi người ta là « cuối 
đà »? Theo đạo Phật, luật phổ biến nhất trong vũ trụ là luật nhân quả, ai gieo nhân 
thì hái quả, không sai chạy đâu. Lợi dụng đạo, tội báo nặng lắm. 


68 - Câu chuyện mà đạo hữu nói đó liên quan tới ngài Mục-Kiên-Liên. Mỗi khi có 
lễ Vu-Lan (Rằm tháng bảy) thế nào người ta cũng nhắc đến việc ngài Mục-Kiển - 
Liên dùng thần thông xuống tìm mẹ đang bị đọa nơi ngạ quỷ, dâng cơm cho mẹ ăn, 
nhưng bà ăn không nổi vì cơm vừa tới miệng đã hóa ra cục than hồng v.v... Ngài Mục 
-Kiển-Liên là một trong mười đại đệ tử của đức Phật, « thân thông đệ nhất », thế mà 
không cứu được mẹ, phải về cầu xin với đức Phật. Đức Phật dạy rằng phải nhờ đến 
sự chú nguyện của chư tăng đang tập trung ngày rằm tháng bảy thì mới cứu nổi mẹ... 
Chuyện khác : Khi dòng họ Thích bị quân địch vây chặt, sắp chết đói chết khát, ngài 
Mục-Kiển-Liên dùng thần thông bay vào thành, hóa phép bỏ năm trăm người họ 
Thích vào bình bát rồi bay ra khỏi vòng vây, khi mở bát ra thì chỉ thấy một bát máu 
mà không thấy người ! Thì ra những người đó không thể thoát khỏi nghiệp nặng của 
họ; có thần thông mà ngài Mục-Kiển-Liên cũng không cứu được họ. Lại nữa, chính 
ngài Mục-Kiển-Liên khi đang đi trên đường núi thì bị lũ ngoại đạo lăn đá như mưa từ 
trên cao xuống để giết ngài. Ngài không tránh kịp, chết dưới tay những kẻ ghen ghét 
ngài. Bao nhiêu người tiếc thương than khóc. Đức Phật cho biết : ngài Mục-Kiễn - 
Liên đã trả nghiệp một cách bình thản và vẫn giữ chánh niệm ngay khi nguy khốn, 
an ổn nhập Niết-Bàn đúng như nguyện của ngài. Nghiệp của ngài là gì ? Kiếp trước 
ngài làm nghề chài lưới, sát hại vô số cá nên ác nghiệp quá nặng, nay phải trả cho 
hết. Mấy chuyện này cho thấy : không thể qua cái nghiệp. [Tuy nhiên, phải nhớ thật 
kỹ rằng có thể /w để chuyển nghiệp, mấy chuyện trên đây chỉ cốt nói đến quả báo 
thôi]. 

69 - Kinh Kim Cang tuy ngắn nhưng là một kinh khó, cần phải có người giảng cho 
mới hiểu ra dần dần. Có nhiều sách giảng giải kinh ấy. Riêng tôi, tôi thấy cuốn Kữn 
Cang giảng giải của HT Thanh Từ dễ hiểu hơn cả (nói đúng ra là dễ hiểu hơn trong 
số mấy cuốn mà tôi có, chứ tôi có coi hết đâu mà dám dùng chữ « cả »). Khi tôi 


32 


được hầu chuyện một hòa thượng, tôi nghe ngài nói : rút lại chỉ còn hai chữ là phá 
chấp. Hay thật! 


Trong kinh, có cả mười mấy câu kiểu như câu này : « Vi trần, không phải là vi trần, 
cho nên gọi là vi trần ». Muốn cho dễ, chúng ta tạm nói : « cái bàn, không phải là 
cái bàn, nên gọi là cái bàn ». Muốn hiểu thì phải nghe nói dài như sau này : Cái bàn 
do nhiều thứ như gỗ, đinh, công thợ... hợp lại với nhau mà thành. Cái bàn tự nó đâu 
có, nó nhờ vào nhiều thành phần mà có. Riêng cái đinh không phải là cái bàn, riêng 
tấm gỗ không phải là cái bàn v.v...Vậy cái mà chúng ta gọi là cái bàn thật ra không 
có. Nhưng thiên hạ vẫn cần đến danh từ cái bàn để chỉ đồ vật ấy để cho hiểu nhau, 
nên cứ gọi nó là cái bàn cho tiện. 

Lúc còn ở Saigon, nghe giảng xong, một ông bạn già của tôi lẩm bẩm nói đi nói lại : 
« bánh mì, không phải là bánh mì, nên mới là bánh mì ». Ai cũng tưởng ông ấy đùa, 
ai ngờ ổng suy nghĩ suốt ngày rồi « vỡ » ra, hiểu ra! 


70 - Khi Phật giáo du nhập Trung Quốc thì Lão giáo và Khổng giáo đã bắt rễ sâu cả 
năm thế kỷ rồi vào tâm hồn người Trung Quốc rồi. Về phương diện tâm linh, Phậr 
giáo gần gũi với Lão giáo hơn, trong khi Khổng giáo nặng về phần tổ chức sinh hoạt 
chính trị, đạo đức, tinh thần trong xã hội. Đúng là Phật giáo có mượn chữ « vô vi » 
của Lão giáo, nhưng dùng với nghĩa khác hẳn. Vô vi rong đạo Lão là không can 
thiệp vào sự vận hành của tự nhiên (chứ không phải lười không làm gì như người ta 
thường nói đùa). Vô vị frong đạo Phật là không tạo tác, không có nhân duyên tạo 
tác, không có ý tạo tác. Hữu vi là có tâm ý, có sắc tướng, vô vi là không có tâm ý, 
không có sắc tướng. Nói một thí dụ cho dễ hiểu : bố thí mà nghĩ đến phước là hữu vi, 
bố thí mà không nghĩ gì hết, tự nhiên như hơi thở, là vô vi. Làm bảng vàng thật lớn 
« phi tên ai cúng bao nhiêu » là hữu vị, ai làm phước mà mong được khen là hữu vi... 


71 - Ở Gia Định, có chùa Già Lam, tôi cũng đã có dịp tới lễ. Như thế, Già Lam coi 
như là một tên riêng. Tra cứu ra thì già /an là một tên chung để chỉ các chùa chiên. 
Già-lam là chữ nói tắt từ chữ ăng-già-lam-ma hay tăng-già-lam, mà chữ này lại 
phiên âm từ chữ Phạn Sanghàràma. Lấy nghĩa mà dịch thì dịch là chúng viên, nghĩa 
là cảnh vườn (hay cảnh rừng) nơi đó các nhà sư tu hành, vậy chính là chùa chiển vậy. 
Danh từ /zmn vũ gồm có chữ /am (lấy từ chữ già lam ra) và chữ v# (ngôi nhà) có nghĩa 
là cảnh chùa. Như thế, chữ đó do một chữ phạn và một chữ hán ghép lại, giống như 
chữ sám hối vậy. [Chữ sanskrit Ksamayaii (trong có chữ sám) nghĩa là hối lỗi, chữ 
hán hối là ăn năn về tội lỗi đã phạm]. 

72 - Nói về quả báo, chính đức Phật cũng không tránh nổi. Chuyện như thế này : 
Một ông vua thỉnh Phật và 500 vị tỳ kheo về cúng dàng một thời gian. Khi Phật và 
chư tăng nhận lời tới, thì ông vua bị Thiên ma ám, ham mê tửu sắc, mà quên lời mời. 


33 


Phật và chư tăng bị bỏ đói. Có người để nghị ra ngoài lo liệu, Phật ngăn lại vì đã có 
lời hứa nhận với nhà vua rồi. Có một người buôn thóc dùng cho ngựa ăn, đi qua thấy 
tình cảnh đói như vậy, vội xin tạm lấy thóc ấy dùng ngay. Phật đồng ý. Khi ông vua 
tỉnh lại thì hối hận, xin cúng dàng. Để cho mọi người hiểu, đức Phật dạy rằng : Từ 
kiếp xa xưa có một người Bà-la-môn cùng năm trăm đệ tử thấy quốc vương cung 
kính Phật thì ghen ghét và nói : Bọn đầu trọc ấy chỉ đáng lấy thóc dành cho ngựa 
đem cho ăn mà thôi. Bây giờ đây kẻ Ba-la-môn ấy chính là ta, 500 đệ tử là các tỳ - 
kheo đây. Phải ăn thóc dành cho ngựa là trả quả báo đấy, nay xong rồi ! [Chuyện 
nhiều chỉ tiết hơn, tôi chỉ kể theo trí nhớ già nua của tôi mà thôi]. 

73 - Thiên do chữ Thiển-na nói ngắn, và Thiễển na là tiếng phiên âm từ tiếng sanskrit 
Dhyàna (pali: jhàng). Tàu : Chˆ*an-na hay Ch”an (cũ : Tch'an). Nhật: Zenna hay 
Zen. Thực hành Thiền là tập trung tư tưởng liên tục vào một để tài vật chất hay tinh 
thần, để đạt đến một trạng thái vắn lặng của tâm. Tiền ông là một tông phái dùng 
phương pháp thiển; nói vậy thì chua hết ý vì tu Phật, đại đa số phải thiền. Thiền tông 
lấy tông chỉ ở bốn câu : « Truyền riêng ngoài giáo lý, Không lập chữ nghĩa, Chỉ thẳng 
tâm người, Thấy tánh thành Phật ». Đạo hữu muốn thiền thì phải tìm thày dạy và chú 
ý rằng có thứ thiển không phải Phật giáo, ví dụ như xuất hồn, chữa bệnh... 


Yoga là một chữ sanskrit nghĩa đen là cái ách, nghĩa là cột mình vào với Thượng đế, 
với Thiên chúa, tìm cách hòa mình với Thần linh, mục đích đạt được Chân lý. Vậy 
chữ Yoga có nghĩa rất rộng. Trước thời đức Phật, đó là sự hòa nhập của cái ngã nhỏ 
(atman, cái tôi, cái ta, cái hồn) vào cái Ngã lớn (Brahman) của toàn thể vũ trụ. [Chú 
ý : lý thuyết của Phật giáo là không có ta, anatman]. Phái Số luận (Samkhya) của Ấn 
Độ chủ trương kết hợp tiểu ngã (hay mạng ngã, Jivafma) với Đại ngã (Paramatma) 
của vũ trụ. 


Du-già kinh (Yoga Sutra) không phải là kinh của Phật giáo, mà là kinh của ngoại 
đạo, có thể do Patanjali soạn vào khoảng hơn một trăm năm trước Tây lịch. 


Du-già sự địa luận [theo truyền thuyết bộ này do ngài Di-Lặc từ trên cung trời Đâu - 
suất dạy cho ngài Vô Trước, tức là luận sư Aszngaz] ngài Huyền Trang dịch, đây là 
một bộ luận nổi tiếng của Phật giáo. Du-già phái (Yogacara) là môn phái tu hành 
theo bộ luận này, còn có tên là Du-già tông hay Duy thức tông (VỤnanavada). 


[Chúng ta nghe đến Yoga, không hiểu, nên cứ nghĩ đến thế tập ứrông cây chuối !] 


74 - Ở đây, xin nói về Kinh (không nói Luật và Luận) như đạo hữu đã hỏi. 
Nam tông, Kinh viết bằng Pal¡ gồm có : 

1/ Trường Bộ Kinh (trong có kinh Phạm Võng, kinh Đại bát niết bàn...) 

2/ Trung Bộ Kinh (trong có kinh Tứ niệm xứ, kinh Trạm xe...) 

3/ Tương Ưng Bộ Kinh (có kinh Thiền định, kinh Bọt nước...) 


4/ Tăng Chi Bộ Kinh 
5/ Tiểu Bộ Kinh (trong có kinh Pháp Cú, kinh Na Tiên...) 
Bốn bộ đầu tiên đã được dịch ra tiếng Việt. 


Bắc tông, Kinh viết bằng chữ sanskrir, đã dịch ra chữ Hán, gồm có : 
1/ Trường A-hàm 

2/ Trung A-hàm 

3/ Tạp A-hàm 

4/ Tăng Nhất A-hàm 

Một số kinh đã được dịch ra tiếng Việt. 


N¡ikàya (pali & skt) : collection of the Pali canon. The Pali term Nikàya 1s essentially 
synonymous with the sanskrit term Àgama. The Pali canon consists of fiue Nikàyas : 
Digha-niRàya, Majjihina-nikàya, Samyufta-nikàya, Anguttara-nikàya, Khuddhaka- 
nikàya. 

À gama (sk0 : Mahayana name for collecions of writings of the Sanskrit canon. Four 
Àgzmas are distinguished: Dirghagama, Madhyamagama, Samyuktagama, 
Ekottarikagama (Long Collection, Medium Collection, Miscellaneous Collection, 
Numerical Collection). 


75 - Giáo điều là một điều do tôn giáo dạy nhưng tín đồ cứ việc chấp nhận, không 
đem ra chứng minh được, thí nghiệm được. Nói chung tôn giáo nào cũng có giáo 
điều. Xác nhận rằng « đạo Phật không có giáo điều », có đúng hay chăng ? Câu trả 
lời sau đây của tôi chỉ là tạm vì tôi không được học triết học và thần học, ngay cả 
giáo lý đạo Phật, tôi cũng chỉ mới chỉ vờn vờn bể ngoài thôi. Tôi nghĩ rằng mệnh để 
« Ai ai cũng có Phật tánh » là một giáo điều của đạo Phật, và « tu đến khi thực chứng 
Niết bàn » là một giáo điều khác, rồi « thuyết Tam thân : báo thân, ứng hóa thân, 
Pháp thân » lại là một giáo điều nữa. Người học cao nói : Phẩi tu đến một mức nào 
đó thì « thấy, biết » chứ làm sao mà chứng minh ra được. Không chứng minh, ấy là 
giáo điều. Nhưng tu đến nơi sẽ biết, lại không phải là giáo điều ! 


Chúng ta nghĩ sao ? Hãy chia thành hai giai đoạn : chưa tu đến nơi thì đó là giáo 
điều. Tu đến nơi, hết giáo điều ! 


76 - Đạo hữu nghe người ta nói chuyện rằng có thể nhờ 7w hành mà hết bệnh và đạo 
hữu không tin. Có lẽ người kể không kể hết hoặc là đạo hữu không nghe hết. Trong 
số tất cả các nguyên nhân gây ra bệnh thì không kể nguyên nhân vi trùng xâm nhập 
cơ thể, còn có một nguyên nhân là tứ đại mất thăng bằng hay nghiệp báo tác động 
[xin các đạo hữu y sĩ tha cho tôi vì tội không học y khoa mà dám múa mép ! Tôi 
chép trong sách Phật học ra đấy]. Tại sao một bậc tu cao như ngài 7u-Bô-Đê, « nhà 
giải Không đệ nhất », một hôm bị mệt mỏi ? Thật ra, sắc thân do nghiệp báo chiêu 


35 


cảm là pháp hữu vi cho nên không tránh khỏi khổ, vô thường, phải chịu sinh lão bệnh 
tử, chỉ có tinh thần là đã giải thoát thôi. Ngài nghĩ : « Nguyên nhân đưa đến thân 
bệnh này, hoặc là do nghiệp báo quá khứ đến thì phải chịu, hoặc là chướng duyên 
của thời đại, thuốc men chẳng trừ được tận gốc, chỉ có tin sâu lý nhân quả, sám hối 
tội nghiệp, tu tập thiển quán, từ tâm không khổ để khiến thân không khổ ». Ngài 
thiển quán và chánh niệm, thấy thân tâm nhẹ nhàng. 


[Chuyện này lấy trong tiểu sử ngài Tu-Bồ-Đêể, một trong 70 đại đệ tử của đức Phật. 
Người phàm như chúng ta, phải hết sức thành tâm sám hối liên tục mới mong có kết 
quả]. 

77 - Đạo hữu nói : tôi chỉ hỏi hai chữ thôi. Một trong hai chữ ấy cũng mất ăn mất 
ngủ rồi đạo hữu ơi ! Không là gì ? Bất nhị là gì ? Bữa nay tôi chỉ đủ sức nói một chữ 
« không » mà thôi. À, tôi chỉ tra sách rồi chép ra thôi nhé, chứ tôi chẳng nói gì đâu, 
vì không đủ sức (kể cả sức học và sức khỏe) !' 7 điển Phật học Việt Nam của Minh 
Châu và Minh Chí cho biết: KHÔNG Sanskrit: sàònyø; Anh : empty, void, vacant, 
non-existent. Rỗng không, không tổn tại. Theo đạo Phật, mọi sự vật trong thế giới 
hiện tượng, to hay nhỏ, giản đơn hay phức tạp, đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, 
cho nên chẳng có thực thể, chẳng thể tôn tại tự bản thân chúng. Do đó có nghĩa là 
không, chứ không có nghĩa là không có gì hết. Nếu hiểu lâm là không có gì hết, chỉ 
là hư vô, thì đó cũng là mê chấp (chấp không). 


Không còn có nghĩa là siêu việt, tuyệt đối, phi nhị nguyên, mọi mâu thuẫn đều xóa 
bỏ, là cảnh giới của các bậc Thánh. Đây là một cái Không mà chẳng có danh từ nào 
hay thuộc tính nào có thể diễn tả được. 


[Chú thích. Siêu việt : transcendant. Tuyệt đối : absolu. Nhị nguyên : dual. Phi nhi 
nguyên : non-dual]. 


78 - Đứng về phương diện trần tục, ở vào địa vị cha mẹ, người ta có thể trách đức 
Phật bỏ cha và vợ con mà đi tu là làm một chuyện quá đáng. Nhưng đức Phật quan 
niệm rằng cái hạnh phúc chân thực mà ngài có thể mang lại cho cha, vợ và con là sự 
giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau, và ngài đã làm được việc ấy. Về chi tiết, việc đi 
tu của bà Da-du-đà-la và chú bé La-hầu-la (vợ và con thái tử Tất-Đạt-Đa, sau là 
Phật Thích-Ca) không phải là không có chông gai. Khi La-hầu-la, theo lời khuyên 
của mẹ, nhiều lần xin Phật chia gia tài nghĩa là xin của báu thì Phật nhờ ngài Mục - 
Kiển-Liên cắt tóc cho chú bé và nhờ ngài Xá Lợi Phất làm thày và truyền giới cho 
chú sa đi đầu tiên của Tăng đoàn. Chú bé này ở trong hoàng cung với nhà vua là ông 
nội nên được chiều chuộng quá, có nhiều tật xấu, đặc biệt là ngỗ nghịch, hay nói dối, 
lừa các bậc trên và khách quý. Đến nỗi đức Phật phải đích thân răn dạy, nay còn ghi 
lại trong kinh, kinh ấy bắt đầu bằng chậu nước mà La-hầu-la bưng tới cho Phật rửa 


36 


chân; đạo hữu nên tìm coi cuốn kinh rất hay : kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Am- 
bà-la, thuộc Trung Bộ Kinh. Xem những chi tiết chú sa di đói vì thiếu ăn và bị khách 
chiếm mất phòng ngủ phải vào ngồi trong cầu tiêu, chúng ta thương cảm vô cùng. 
Lớn lên, sa di đổi tính dần dần và trở thành một trong mười đại đệ tử của đức Phật, 
« mật hạnh đệ nhất ». 


Khi La-hầu-la xuất gia rồi, bà Da-du-đà-la buồn lắm. Đến khi dì mà cũng là mẹ 
nuôi của đức Phật xuất gia thì bà đi theo. Tuy vậy, ở trong ni đoàn vắng lặng, bà 
không quen vì đời sống cũ của bà là đời sống của một công chúa trong cung điện. 
Sau, nhờ đức cảm hóa của đức Thế tôn, bà được khai ngộ và đắc quả Thánh. Trong 
kinh Pháp Hoa, đức Phật có thọ ký cho bà sau sẽ thành Phật. 


79 - Có hai kinh dùng để tụng Sám hối. Thứ nhất là kinh Thủy Sám. Kinh này bắt 
nguồn từ chuyện sau đây : Thiển sư Ngộ Đạt đời nhà Đường bên Tàu là một cao 
tăng, được nhà vua phong cho chức vụ trọng yếu. Nhân vì một tạp niệm mà bị đau : 
một cái nhọt hình mặt người mọc ra ở chân, đau nặng, mãi không khỏi, sau nhờ dùng 
nước do một vị tăng chỉ cho mà trị nên khỏi. Nhân đó sư Ngộ Đạt soạn ra bộ Tờ b¡ 
Thủy sám pháp. 


Thứ nhì là kinh Lương Hoàng sám. Vua Vũ đế nhà Lương bên Tàu (trị vì từ 502 đến 
549) có một bà hoàng hậu tai ngược, hay hành hạ các cung phi, ghen quá đâm đầu 
xuống giếng, thác thành ra con trăn to tác yêu tác quái trong hoàng cung. Rồi về báo 
mộng cho nhà vua xin tìm phép giải cứu. Vũ đế thỉnh chư tăng về soạn kinh Sám hối 
để giải thoát cho bà ta. Tên kinh là Tờ bi Đạo tràng Sám pháp, gọi ngắn là kinh 
Lương Hoàng sám. Lương là nhà Lương, hoàng là chỉ vua Vũ đế, sám là sám hối. 


80 - 7 y nghĩa là bốn điều để dựa vào mà theo. Trong Phật học, có mấy thứ /ứ y 
nhưng chúng ta dùng nhiều nhất / y sau đây gọi là « pháp tứ y » : 


lL/ Y pháp, bất y nhân, nghĩa là y theo pháp mà không y theo người (người có thể làm 
sai, làm bậy còn Pháp là lời dạy của đức Phật. Người ngoại đạo mà y theo Pháp để 
hành, để sống thì vẫn tốt. Người trong đạo mà không hành và sống theo Pháp thì 
không tốt). 


2/ Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh, nghĩa là y theo kinh liễu nghĩa mà 
không y theo kinh bất liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là kinh đại thừa nói về những điều 
cùng tột như pháp tánh, Phật tánh. Kinh bất liễu nghiã là kinh tiểu thừa chỉ nói về 
các vấn để nhỏ. [Nói vậy thì không công bằng, miệt tiêu thừa quá!] 


3/ Y nghĩa, bất y ngữ, nghĩa là y theo nghĩa mà không y theo y theo lời. Lời chỉ là 
phương tiện, nên để thì giờ suy nghĩ về đạo lý. 


37 


4J Y trí, bất y thức, nghĩa là y theo trí mà không y theo thức vì thức chỉ là vọng tâm 
chạy theo trần cảnh không thật bên ngoài. 


81 - Khi thi sĩ Bạch Cư Dị hỏi : « Thế nào là đại ý Phật pháp? », thì thiển sư Ô Sào 
trả lời như sau : « Các điều ác thì chớ làm, hãy làm những việc lành » (Chư ác mạc 
tác, Chúng thiện phụng hành). Thi sĩ nói : « trẻ lên ba cũng biết » (có lẽ ổng nghĩ 
rằng đạo nào chẳng dạy những điều dễ dàng như vậy, riêng gì đạo Phật). Thiển sư Ô 
Sào trả lời: « Trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông già tám mươi làm cũng không xong ! ». 
Thật ra, bài kệ lấy trong kinh ra có bốn câu, mà ngài Ô Sào mới dùng có hai (hay là 
ngài dùng cả bốn mà người ta chỉ kể ra có hai). Kinh nói rằng ngài Ca-Diếp hỏi ngài 
A-Nan : « Bài kệ nào mở ra 37 phẩm trợ đạo và mọi pháp ?». Ngài A-Nan trả lời : 
« Chớ làm các điều ác, Hãy làm các điều lành, Giữ tâm ý trong sạch, Đó là lời Phật 
dạy » (Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý, Thị chư Phật giáo). 
Biển rộng Phật giáo thu nhiếp cả vào trong bài kệ này ! 


82 - Hành là đi, như bộ hành, hành hương, hành khách. Đó là nghĩa dễ nhất, chúng 
ta biết cả. Nhưng chữ hành trong đạo Phật thì rộng nghĩa quá cho nên trở thành khó. 
Thứ nhất, hành là tạo tác của thân, khẩu và ý. Thứ nhì, hành là nội tâm hướng ra 
ngoại cảnh. Thứ ba, hành là khởi dậy theo nhân duyên. Thứ tư, hành là chữ dùng 
trong hành uẩn hay hành ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Tôi chép từ Từ điển Phật 
học Hán Việt ra như vậy, mà bản thân tôi cũng không « nắm » được, chắc phải đợi 
nghiền ngẫm vài ba năm nữa, đạo hữu ạ. Xin thông cảm !_ Đạo hữu hãy nhớ kỹ 
nghĩa thứ nhất đã. 


HÀNH pal: Sankhara. SKt: Samskara. Anh: act, action, conduct. Hành là tạo 
nghiệp. Mọi hành động nơi thân, khẩu, ý đều gọi là hành. Hành uẩn chỉ tất cả hành 
tướng tạo nghiệp trong tâm thức chúng sinh. Hành là một mục trong 12 nhân duyên. 
Vô mình duyên hành nghĩa là vì có vô minh, sĩ mê, nên mới sinh ra tạo nghiệp (hành). 
Đó là lời giải thích của hai ông Minh Châu - Minh Chí trong Từ điển Phật học Việt 
Nam. [ hai ông dùng thêm chữ hành tướng và tâm thức, mệt quá !` Chữ Pháp là 
formations mentales, volitions, 3 chữ Anh ghi trên đây có vẻ thiếu]. 


Trong Lenseignement du Bouddha của W. Rahula, Ed. du Seuil, Paris, 1981, ta thấy : 
« Formatlons menfales » est une expression généralement employée maintenant 
pour représenter le sens large du terme sønkhara dans la liste des Cing Agrégats. 
Sưmkhara dans đ'autres contextes peut signifier nimporte quelle chose condi- 
tionnée, n”importe quelle chose dans le monde; dans ce sens là, tous les Cíng 
Agrégats sont samkhara. (p.42). 

Le terme sưmkhara a différentes significatlons dans différents contextes. (p.83). 

[Ni cô Thích nữ Trí Hải đã dịch sách này với đầu đề Con đường thoát khổ, Vạn Hạnh, 
Saigon, 1966. Chùa Pháp Vân, Pomona, CalIf., in lại 1983]. 


38 


Sưmskara (skt ; (pal: sankhara) lít. «1mpression, consequence » generally 
translated « formations » « mental formational forces » or « Iimpulses », $nskara 
refers both to the activity of forming and the passive form of being formed. .. 
Formations include all voliional impulses or Intentions that precede an action 
(physical, verbal, mental)... Their presence 1s the condition for a new rebirth... (Theo 
the Shambala Dictionary of Buddhism and Zen). 


§2 - Không nên lầm vi frần với vị trần, hai cái đó khác hẳn nhau. Vi là cực nhỏ, trần 
là bụi. Vi trần là hạt bụi rất nhỏ, không thể phân chia nhỏ hơn nữa, tạm nói theo bây 
giờ là nguyên tử. Có nơi dùng chữ !ân trần hay lân hư trần với nghĩa giống như thế. 
Kim trân là hạt bụi lớn gấp 7 lần vi trần. 

Mắt là một căn. Đối tượng của mắt gọi là sắc frần... 

Lưỡi là một căn. Đối tượng của lưỡi gọi là vị trần... 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu căn (lục căn). 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là sáu rân (lục trần). Tại sao dùng chữ trần ? Vì coi 
chúng như bụi dơ làm nhớp chân tánh người ta. 

Sáu căn và sáu trần gọi chung là 72 xứ. 

Căn gặp trần tạo điều kiện sinh ra thức (thức là biết). Su hức là nhãn thức, nhĩ 
thức, ty thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 6 căn, 6 trần, 6 thức gọi chung là 76 giới. 


83 - Phụ nữ mà được xuất gia, nhận vào cửa Phật tu hành cũng là nhờ ngài A-Nan. 
Khi nhiều vương tôn công tử họ Thích theo Phật xuất gia, thì bà 8a-xà-ba-đề là đì mà 
cũng là mẹ nuôi của đức Phật cũng xin xuất gia. Thưa thỉnh nhiều lần, nhưng đức 
Phật từ chối và cùng tăng đoàn đi thật xa. Bà Ba-xà-ba-để cùng năm trăm phụ nữ 
dòng họ Thích dắt díu nhau đi theo, đường xa rất vất vả, cực nhọc, trông thật là thiểu 
não. Tới nơi thì gặp ngài A-Nan, ngài thấy cảnh tội nghiệp, nên nhận lời vào xin với 
đức Phật. Ngài từ chối nhiều lần, nhưng trước lời khẩn cầu tha thiết của ngài A-Nan, 
đức Phật đành chấp thuận. Về sau, bà Ba-xà-ba-để lãnh đạo các tỳ-kheo-ni. [Ghi 
chú : Bà Ba-xà-ba-để (Prajâpafi) còn tên khác là Kiểu-đàm-di hay Kiểu-đàm 
(Gotamide). Người ta còn thêm chữ ÄM⁄a-ha nghĩa là lớn, đại, ở trước tên của bài]. 


§4- Ngài A-Nan là một vương tử, oai nghi và đẹp đẽ, ăn nói điểm đạm, là một người 
rất dễ thương. Vì thế, các cô gái bên ngoài và ngay cả mấy vị ni đang tu cũng « cảm 
mến » ngài lắm. Ngài cũng hay giúp đỡ cho phụ nữ nhưng với tâm trong sáng, không 
vướng chút gì gọi là nghiêng về đường tình ái. Tuy vậy, thỉnh thoảng ngài cũng bị 
tiếng oan. Đây là một thí dụ: Khi một thí chủ cúng dàng rất nhiều bánh, đức Phật 
nhờ ngài A-Nan đem phân phát cho dân chúng bên ngoài. Mỗi người một chiếc, 
nhưng khi tới lượt một cô gái thì đúng vào lúc hai cái bánh dính chặt với nhau. Tiện 
tay, ngài cho luôn hai cái cho cô gái ấy, thế là có tiếng đồn ngay là ngài « ngả » về 


39 


phụ nữ ! Thế mới biết đi tu khó thật, phải giữ gìn từng chút một mới tránh khỏi 
miệng tiếng của thiên hạ. 


85 - 7)-kheo hay tỷ-kheo hay tỳ-khưu do chữ pali bh¡kku hoặc chữ skt bhiksu, nghĩa 
là khất sĩ, cầm bình bát đi xin ăn mỗi buổi sáng. Người nữ là /ỳ-kheo-ni (pali : 
bhikkumi; skt: bhiksumi). Ngày nay, chỉ có tu sĩ Nam tông mới giữ lệ đi khất thực. 
Tuy vậy, tăng sĩ Bắc tông cũng vẫn tự gọi mình là tỳ-kheo khi đã thọ đủ 250 giới 
luật. 


Uu-bà-tắc do chữ skt & pali upàsaka là nam cư sĩ, người đã thọ tam quy và ngũ giới, 
tu hành tại gia. Còn nhiều tên gọi khác : cận sự nam, thiện nam. Người nữ cư sĩ là 
Uu-bà-di, do chữ pali & skt „pàsika, còn gọi là cận sự nữ, tín nữ. 


Sa-môn do chữ skt sramana, là chữ dùng để chỉ tu sĩ tu theo đạo Phật (người tu theo 
đạo Bà-la-môn thì gọi là Bà-la-môn). Tiêu chuẩn của sa-môn là tránh mọi điều ác, 
làm mọi điều lành, còn xuống tóc, khoác y chỉ là bể ngoài. 


§6 - Giáo hội không phải lúc nào cũng bình an. Để-bà-đạt-đa (Devadarra) không 
những phá Giáo hội, lập giáo hội riêng mà còn âm mưu giết đức Phật nữa ! Ông ta là 
anh ruột của ngài A-Nan, là em họ của đức Phật, tu hành lên đến một trình độ cao 
nhưng vì kiêu ngạo nên muốn cầm đầu Giáo hội, thay thế đức Phật. Lòng sân hận 
của ông làm cho bao nhiêu thần thông của ông tan biến hết. Một lần, ông ta xin đức 
Phật ban thêm năm điều giới luật mà ông biết trước rằng ngài không chấp thuận, ông 
ta làm như thế để tỏ ra rằng tu theo đức Phật không được, phải theo ông ta. Có một 
số tỳ-kheo mới xuất gia, a-dua với ông ta, lập một giáo hội riêng. Ông ta xui thái tử 
A-xà-thế (Ajafasaru) cướp ngôi của vua cha. Mấy lần ông tìm cách ám hại đức Phật 
như lăn đá từ trên núi xuống hay cho voi uống rượu say đến húc đức Phật, nhưng 
Phật không hề hấn gì. Những hành động ấy làm cho người ta xa lánh ông dần dân, kể 
cả vua A-xà-thế. Sau, ông ta lâm bệnh nặng, hối hận, mong được yết kiến đức Phật 
nhưng không được gặp và chết trong đau đớn, tái sanh vào cảnh giới khổ cực. 


§7 - Các vị tu đến bậc cao có thể có /hần thông nhưng không dùng thần thông đó vào 
những việc phù phiếm. Truyện kể rằng : Khi đức Thế tôn cùng các đệ tử đến một bờ 
sông nọ thì gặp một tu sĩ nói rằng đã tu luyện được mấy chục năm. Đức Thế tôn hỏi 
tu sĩ ấy đã đạt được những điều gì. Ông ta bèn đứng dậy, đi trên mặt nước, qua bờ 
sông bên kia, rồi trở lại, ngồi yên. Đức Thế tôn bảo : Tu luyện mấy chục năm mà 
kết quả có vậy thôi sao? Ta chỉ cần bỏ ra một đồng tiền là bác lái đò chở ta sang bên 
kia sông ngay ! 

Mục đích của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Dù 
có được thần thông, thì đó cũng không phải là mục đích của đạo Phật. 


40 


§§ - Lục thông hay lục thần thông là sáu phép thần thông sau đây : 1/ hiên nhãn 
thông, có thể nhìn khắp nơi chốn không trở ngại. 2/ hiên nhĩ thông, có thể nghe hết 
thảy âm thanh từ khắp mọi nơi. 3/ fúc mạng thông, biết được các đời quá khứ, đời 
này và các đời về sau của mình và của chúng sinh. 4//ha âm thông, biết được tâm 
người khác đang cảm gì, nghĩ gì, lành ác ra sao. 5/ fhân túc thông, có thể đi tới bất 
cứ đâu trong chốc lát. 6/ lậu tận thông, hoàn toàn trong sạch, không còn vướng mắc 
øì cả. [Ngài Mục Liền Liên là bậc « thần thông đệ nhất » trong các đại đệ tử của đức 
Phật]. 


§9 - Cuốn You have been here before của bác sĩ Edith Fiore và cuốn Le after ljƒe 
của bác sĩ Raymond Moody đã được dịch ra tiếng Pháp dưới tựa để Nows avons f0us 
đớjà vécu và La vie après la vie, do nhà Robert Laffont xuất bản. Hai cuốn đó chỉ ghi 
lại một số chuyện ứái sinh do các thân chủ kể lại cho hai bác sĩ tác giả nói trên. Họ 
xếp thành hồ sơ rồi đem in, không có ý đặt ra một lý thuyết nào cả cho nên sách chỉ 
là tài liệu sắp xếp mà thôi. Vài chi tiết giống như trong Tử thư Tây tạng, The Tibetan 
Book øƒ The Dead. Tôi đề nghị đạo hữu coi cuốn Liễu sinh thoát tử của thày Quảng 
Phú, đỡ mất công tìm tòi xa. 


90 - Bạn nói « cho hỏi chút xíu », chút xíu gì mà phải tìm « bở hơi tai ». Tưm giáo 
thì dễ rồi nhưng Cửu iu thì bí quá !_ 7zn giáo là Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo 
— gọi ngắn là Nho Lão Thích. Cử / là chín dòng tư tưởng ở Trung Hoa thời xưa, 
chín học phái lớn đó là : Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc 
gia, Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Muốn biết mỗi học phái đó chủ trương 
những gì thì phải coi Trung quốc triết học sử. Một ông bạn tôi chỉ cho tôi cuốn đó, 
dày cộm, tôi sợ quá bèn ... chạy thẳng. 


91 - Trong tập san Liên Hoa, có đăng bài thơ mừng chùa Phật Ân ở Minnesota, ký 
tên đạo hữu Nguyễn Văn Phú. và trong đặc san Xuân của chùa Quán Âm Montréal, 
có mấy bài ký tên Nguyễn Văn Phú. Xin thưa ngay cho rõ : đạo hữu Nguyễn Văn 
Phú ở tập san Liên Hoa và Pháp Âm có pháp danh là Hoằng Hữu, khi viết bài cho 
tập san Phật giáo thì ký pháp danh kèm theo tên. 


92. Tra cứu trong Phật học phổ thông, khóa thứ 5, trang 144-145, thì thấy nói về hai 
phái năm dòng : Ngài Huệ Năng không truyển y bát và các Tổ cũng không ấn chứng 
riêng cho một vị nào. Hai vị đệ tử nổi tiếng là Hoài Nhượng và Hành Tú lập ra hai 
phái là phái Nam Nhạc và phái Thanh Nguyên. Phái Nam Nhạc có hai dòng là Lâm 
Tế và Quy Ngưỡng. Phái Thanh Nguyên có ba dòng là Tào Động, Vân Môn và Pháp 
Nhãn. Hai phái năm dòng là như thế. 


Ngũ gia thất tông thì như sau : Ngũ tổ truyền y bát cho Lục tổ Huệ Năng. Lục tổ đi 
về phương Nam, phái Thiền Nam tông của ngài chia thành øgñ gia, đó là : Lâm tế, 


4I 


Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Một đệ tử của Ngũ tổ là Thần Tú 
lập ra phái Thiên Bắc tông. Nói ø0gñ gia thì hiểu được; gộp hai phái với ngũ gia rồi 
gọi là /hấf ông thì khó hiểu vì ngũ gia nằm trong Nam tông rồi ! 

93 - Trí Khải đại sư của tông Thiên Thai cho rằng đức Phật « tùy bệnh mà cho 
thuốc » « tùy căn cơ mà thuyết pháp » và đại sư đưa ra giả thuyết rằng 45 năm hoằng 
pháp của đức Phật có thể chia ra làm năm thời kỳ như sau : 1/ Thời Hoa Nghiêm, 21 
ngày. 2/ Thời A-hàm (hay Lộc Uyển), 12 năm. 3/ Thời Phương Đẳng, 8 năm. 4/ 
Thời Bát Nhã, 22 năm. 5/ Thời Pháp Hoa, 8 năm. Đó gọi là ngũ thời thuyết pháp. 
Tuy là giả thuyết nhưng nhiều người chấp nhận vì hợp lý. Có người chỉ chia làm ba 
thời kỳ thôi. 

94- Sa-môn phiên âm từ chữ phạn Srzamana, theo nghĩa mà dịch thì dịch là công lao, 
cần tức (chăm làm việc thiện, dứt bỏ nghiệp ác). Chữ sa-môn chỉ người xuất gia tu 
Phật, vậy chữ này nghĩa khá rộng. Gọi một cách dễ dàng là nhà sư. Tì-kheo, tì-khưu, 
fì khiêu phiên âm từ chữ phạn bhiksu, nghĩa là nhà sư đã thọ cụ túc giới (giữ 250 
giới). Tì-kheo-mi, fì-khưu-mi, fì-khiêu-ni phiên âm từ chữ phạn bhiksun? là sư nữ đã 
thọ cụ túc giới (giữ 348 giới). Thông thường, gọi là sư ông, sư bà. 


Ša-đi là người con trai mới đi tu, giữ 10 giới. Hay được gọi là chú tiểu hay chú điệu. 
Chữ chú tiểu hay chú điệu cũng không hoàn toàn rõ ràng, có khi dùng để chỉ những 
chú ít tuổi mới xuất gia, thọ /ưm quy ngũ giới, làm việc quét dọn, lau chùi, thỉnh 
chuông, thắp nhang v.v...ở trong chùa. Sa-đ¡-n¡ chỉ cho phái nữ mới đi tu, giữ 10 giới. 


Xuất gia rồi, mỗi khi tham dự một kỳ øn cư kiết hạ thì kể là một tuổi đạo. Đủ 20 tuổi 
đạo thì được gọi là /hượng tọa (sư ông). Đủ 40 tuổi đạo thì được gọi là hòa thượng 
(sư cụ). Chưa tới thượng tọa thì gọi là đại đức (sư bác). (Bên Nam tông, chữ đại đức 
chỉ địa vị thật cao). Thứ tự sắp xếp cao thấp ở trong chùa dựa vào tuổi đạo chứ 
không dựa vào tuổi đời. 


95 - Hiểu « cõi Sa-bà » là trái đất chúng ta đang ở là hiểu thiếu sót nhiều lắm. Theo 
quan niệm của đạo Phật thì cả thái dương hệ là một /hế giới, 1 tỉ thế giới ấy gọi là 
tam thiên đại thiên thế giới, do đức Phật Thích Ca cai quản, đó mới là cõi Sa-bà (hay 
Ta-bà, chữ này do chữ phạn Saha phiên âm ra). 

1000 thế giới làm thành I riểu thiên thế giới. 

1000 tiểu thiên thế giới làm thành 1 /rung thiên thế giới. 

1000 trung thiên thế giới làm thành 1 đại thiên thế giới (gồm 1000 x 1000 x 1000 thế 
giới). 

Đại thiên thế giới còn gọi là tam thiên đại thiên thế giới. 

Chữ fan thiên phải hiểu là 1000 x 1000 x 1000 = 1 tỉ. 


42 


96 - Người Phật tử đứng đắn không chấp nhận kỳ £hj Tiểu thừa Đại thừa. Về vấn đề 
này, T.T. Thích Trí Đức đã viết : « Sau khi nghe tụng kinh Kim Cang, ngài Lục tổ 
Huệ Năng đã chứng ngộ và khi trả lời một câu hỏi của Ngũ tổ, ngài nói một câu rất 
siêu việt : Con người có Nam có Bắc chứ Phật tánh không có Nam Bắc. Với câu đó 
nếu được đem áp dụng vào việc nghiên cứu kinh điển thì tự nhiên ta biết rõ điều chỉ 
đáng thủ, điều chi đáng xả, để đi sâu vào tinh thần chung của Phật giáo mà cái quan 
niệm Đại thừa Tiểu thừa không làm cách ngại được ». 


97- Khi coi kinh sách, đạo hữu nên để ý rằng một số sự việc, một số chỉ tiết chỉ có ở 
xã hội Ân Độ cách đây trên 25 thế kỷ. Vì thế ta nên bỏ qua, không nên chấp. Thời 
đó, có tục ném thây người chết vào rừng (rừng ấy gọi là /£h lâm, rừng tử thi). Nay 
không có thế nữa, chẳng nên « kêu ca » rằng làm như thế là... mất vệ sinh ! 


« Ngày vía là ngày gì ?».. Đó là ngày để nhớ đến, để nhắc đến, ta có thể hiểu là 
ngày kỷ niệm. Chư Bồ-tát, chư Phật không phải là những nhân vật của lịch sử loài 
người, làm sao ta biết sinh nhật hay ky nhật được. Tuy nhiên, vừa rồi HT Huyền Tôn 
cho biết ba ngày vía của đức Quán Âm tương ứng với ngày đản sinh, ngày thành đạo, 
ngày tịch diệt của ngài. 

98 - Nếu đạo hữu hỏi ý kiến riêng của tôi thì tôi xin trả lời như sau: Tôi cũng có đi 
chùa, có tụng kinh Pháp Hoa mà chẳng hiểu gì cả. Lúc đó, có lẽ là sau Tết, chùa 
tụng kinh Pháp Hoa, tôi nghe nói Pháp Hoa là vua của các kinh nên cũng tò mò, và 
cũng đánh bạo (tuy bụng thấy lo lo) vì mẹ tôi nói rằng tụng kinh Pháp Hoa hay bị 
« đổ nghiệp » nghĩa là nghiệp kéo đến nhanh cho chóng hết (nhưng mình phải chịu 
đựng nhiều). Vì không hiểu nên tôi tìm tòi. Tôi được cuốn Pháp Hoa huyền nghĩa 
của cụ Mai Thọ Truyền. Tôi rất « ưng bụng » vì mấy lý do sau đây : 1/ Mỗi phẩm 
đều có tóm tắt, nên người đọc nắm được ý chính. 2/ Giải thích các nghĩa ẩn đằng sau 
nghĩa đen, lời giải thích hợp lý nên người đọc dễ chấp nhận. 3/ Lời văn mới, sáng 
sủa, thích hợp với thời nay. 4/ Cuối cùng có phần tổng kết. [Ngay trong phần mở 
đầu, cụ Mai có nói đến sách nghiên cứu về kinh Pháp Hoa của tác giả người Pháp E. 
Burnouf, chắc chắn cụ chịu ảnh hưởng]. 


Cuốn Buddhismn for ToDay của tác giả người Nhật Nikkyo Niwano là một cuốn sách 
nổi tiếng, vừa dịch kinh Pháp Hoa, vừa giảng đạo Phật. Tôi nghĩ rằng mục tiêu của 
tác giả nhằm trình bày Phật pháp khi dịch kinh Pháp Hoa, thí dụ ông ta nói cả về Tứ 
diệu đế, Nhân duyên quả báo, Thập nhị nhân duyên, .. cho đến Thập như thị, giảng 
một số danh từ như pháp, ngũ nhãn..., giới thiệu một số đại sư như các ngài Trí Khải, 
Nhật Liên...Tôi không thấy có ý kiến gì độc đáo, nhưng sách nổi tiếng (mới dịch ra 
tiếng Việt năm 99) vì thanh niên đỡ phải tìm tòi nhiều và đỡ lạc vào rừng danh từ (thí 
dụ : tác giả dịch tên bổ-tát Phổ Hiển là Universal Virtue thay vì giữ chữ phạn 
Samantabhadra). Thật ra cuốn đó dịch ba kinh là Đại thừa Vô lượng nghĩa, Pháp 


43 


Hoa, và Quán Phổ Hiền bồ tát. Nay có cuốn khác, cũng của Nhật, cũng dịch ba cuốn 
kinh vừa nói, tựa để là The Thređfold Lotus Sutra: The Sutra of Innumerable 
Meaninøs, The Sutra of the Lotus Flower of The Wonderful Law, The Sutra of 
Meditation on the Bodhisattva Universal Virtue. 


99 - Bạn đọc thư người khác, bạn không hiểu vì ổng đánh máy chữ mà không bỏ 
dấu, nay « đổ lên đầu » chúng tôi, nhờ giải thích. « Tòa soạn » (!) vừa uống rượu 
chay, vừa bàn : chữ 7m xa của bạn nếu hiểu là ứẩmm xa của súng thì không nên, chiến 
tranh mãi rồi nhớ đến súng làm chỉ ; hiểu là /đm xà thì e phạm giới vì rượu ngâm ba 
con rắn (tam xà đại hội) tuy không uống mà chỉ nghĩ thèm không thôi cũng gây ý 
nghiệp ; thôi phải hiểu theo tự điển Phật học, /Zmn xa là ba cỗ xe, đó là ba thừa : 
thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Còn nữa : hay là zâm xả đấy, vì trong 
tứ vô lượng tâm từ bị hỷ xả, rõ ràng có tâm xả. 

100 - Câu hỏi này « hóc búa » thật. Vô v¿ là gì ? Đó là một danh từ của đạo Lão. 
Khi đạo Phật truyền bá tới Trung quốc thì đạo Lão đã có mặt từ lâu. Dịch kinh Phật, 
người ta đã dùng danh từ của đạo Lão, đó là trường hợp chữ vô vi. Đại khái, vô vi 
trong đạo Lão là không can thiệp vào sự vận chuyển của thiên nhiên (chứ không phải 
là « ngồi chơi sơi nước » - sơi rượu chay — như bạn nói đùa) [he (man) ¡s to be still, 
quiet and passive, so that the Way, ultimate Reality, the universe of being, may act 
through him without let or hindrance, R.B.Blakney, 7e Way oøƒ Le, Lao Tzu, p.39]. 
Tra tự điển Đoàn Trung Còn, ta thấy : « Vô vỉ (non agir). Vi là tạo tác. Vô vi là 
không tạo tác, không có nhân duyên tạo tác, không cố ý tạo tác, tự nhiên không tạo 
ra bốn tướng : sinh, trụ, dị, diệt. Vô vi tức là Chân lý, tức là Niết-bàn, Vô tướng, Thật 
tướng, Pháp giới. Vô vi trái với hữu vi. Những cái chi có tâm ý, có sắc tướng là hữu 
vi. Còn không tâm ý, không sắc tướng là hư không, là vô vi. Hữu vi là vô thường, vô 
vi là thường. Bố thí một cách vô vi là bố thí mà không dòm món đồ mình thí, không 
dòm người mình thí, không tính cho sự bố thí ấy thành quả phước... ». 


101 - Cúng dàng trai tăng nghĩa là gì ? Trai nghĩa là không ăn thịt cá, chỉ ăn rau 
quả, đọc chệch đi thành chay. Thự trai là ăn chay. Trai tăng là mời chư tăng (ni) thụ 
trai. Cúng dàng trai tăng là làm cơm chay, cỗ chay, mời chư tăng (ni) đến ăn. Người 
đứng mời cơm chay, cỗ chay, là /rai chứ. Trai đường là phòng ăn của chư tăng, ni. 
Chớ lầm với /rai phòng (phòng ở đây là đề phòng, không cho điều ác len vào) là nói 
về người tu hành ăn chay vàsống thanh tịnh. 


102 - Sau khi đọc thư của đạo hữu, tôi có hỏi mượn được cuốn A Buddhist Bible. 
Quả thật, trong đó có dịch Đạo đức kinh của Lão tử. Mời đạo hữu coi lại lời giải 
thích của cuốn sách đó, người ta nói rằng Đạo đức kinh không phải là kinh của Phật 
giáo nhưng vì Phật giáo Trung Hoa có liên hệ nhiều với Lão giáo nên người ta đặt 
Đạo đức kinh vào đó cho tiện tra cứu mà thôi. 


44 


Chúng tôi không biết cách phiên âm chữ Hán ra chữ Anh. Chỉ xin đạo hữu lưu ý rằng 
cách phiên âm mới gọi là pin yin tức là bính âm (Liên Hiệp quốc công nhận) khác 
với cách phiên âm cũ. Bắc Kinh nay là Beijing không phải là Peking hay Pékin nữa. 
Hai chữ vô minh và vô danh cùng phiên âm là ww mmíng, thế mới phiên ! Lối phiên âm 
này có cả dấu sắc, dấu huyền ! Thí dụ mệnh danh là mìng míng. Vô minh (ignorance) 
là chữ của đạo Phật, còn vô danh (nameless, without a name) là chữ của đạo Lão. 
Tôi hỏi mấy vị cao niên thì biết Mo-Ti¡ là Mặc Địch. 

103 - Trong cuốn The Buddha and What Buddhists believe của đại đức Narada, do 
Phạm Kim Khánh dịch ra tiếng Việt , có đoạn nói về Niếr-bàn , xin chép ra đây : 
« ...Niết bàn có thể thành tựu trong chính kiếp sống này. Đứng về phương diện luân 
lý, Niết bàn là hoàn toàn tận diệt tham, sân, si. VỀ phương diện tâm lý, Niết bàn là 
tận diệt tự ngã, cái được gọi là Ta. Về phương diện siêu hình đó là sự chấm dứt tiến 
trình « trở thành » hay hoàn toàn giải thoát ra mọi hình thức đau khổ... ». 


Bái-niết-bàn do chữ phạn parinirvana, nghĩa là tịch diệt, nhập diệt (nói về một vị 
Thánh chết đi). Người ta thường nói nhập Niết bàn, nói vậy có thể gây cảm giác rằng 
Niết bàn là một nơi chốn nên người ta có thể « vào ». Thật ra, Niết bàn là một trạng 
thái của tâm với ba điều do Narada trình bày trên đây. 


Đại Bát-niế-bàn là tên quyển kinh mà đức Phật thuyết trước khi tịch diệt 
(Mahaparinirvana Sutra). 


104 -  1/ Credo là tiếng la-tinh, nghĩa là ứôi rin. Credo viết với chữ C hoa, là các tín 
điều căn bản của Thiên chúa giáo, về sau nghĩa rộng ra, credo là tóm tắt các niểm tin 
của một tôn giáo. 

2/ Không có ai là ông Khổng Minh Không cả. Có ông Khổng Minh (Gia Cát Lượng) 
ở bên Tàu. Bên ta có ngài Nguyễn Minh Không, cao tăng đời nhà Lý, pháp danh là 
Không Lộ. Người ta nói ngài có nhiều pháp thuật. Nghề đúc đô đồng thờ ngài làm 
tổ vì ngài đã đúc quả chuông lớn gọi là chuông Phả Lại ở chùa Phả Lại thuộc huyện 
Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh. Tự điển Trịnh Vân Thanh nói rằng chuông đó là một 
trong « An Nam tứ đại khí », nhưng tôi nghĩ rằng trong /ứ đại khí, đó là quả chuông 
Quy Điền đúc vào thời chùa Một Cột (tức là chùa Diên Hựu) nhưng to quá không 
treo lên được. 

3/ Câu « Duy tuệ thị nghiệp » nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình, trích trong 
kinh Bái đại nhân giác, nghĩa là Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đạo hữu nhớ 
trường đại học Vạn Hạnh hay sao ? đó là mấy chữ mà trường chọn. Nay trường ấy 
đã đi vào quá khứ rồi và ông viện trưởng được đồng đạo gọi là « duy danh thị 
nghiệp ». Tôi nghĩ rằng mỗi người có tự do chọn lối đi chính trị của mình và chịu 


45 


trách nhiệm về cái nghiệp mà mình gây ra. Riêng tôi thì nghĩ chỉ đến các kinh tạng 
pali mà ổng đã có công dịch ra tiếng Việt (dù rằng chưa thật hay). 


105 - Không nên lẫn hai chữ Phật sống (hay Hoạt Phật) và sinh Phật. Chữ Phật 
sống hay Hoạt Phật dùng để chỉ đức Đạt-lai Lạt-ma là giáo chủ Lạt-ma-giáo Tây 
Tạng. Lạt-ma-giáo là hình thức Phật giáo ở Tây Tạng. Theo cụ Đoàn Trung Còn thì 
tiếng Tây Tạng Đạt-lai là người trỗi thắng, Lạt-ma là nhà sư. Hiên nay, đức Đạt-lai 
Lạt-ma lưu vong ở Ấn Độ sau khi Trung Cộng dùng võ lực chiếm nước Tây Tạng mà 
họ nhận là đất của họ. 


Chữ sinh Phật tất ít thấy (riêng tôi thì chưa nghe bao giờ, lúc mới nghe tôi cũng hiểu 
là Phật sống), có lẽ chỉ các nhà nghiên cứu mới biết. Tôi hỏi một giáo sư Việt văn 
thì được biết : « vạn gia sinh Phật » nghĩa là « ông Phật sống của mọi nhà » là tên 
đặc biệt mà dân chúng dành cho ông tế tướng Tư Mã Quang bên Tàu sau khi ông 
chết, vì ông trị dân khéo nên mọi nhà được an vui. Theo nghĩa rộng, « vạn gia sinh 
Phật » là người có đức độ lớn. 


106 - 1/ Tôi không tán thành dịch ứâm là lòng và /hể là vóc. Trong các bài về Phật 
học, nên giữ nguyên hai chữ tâm và thể. «Thưa quý đạo hữu, hôm nay tôi xin nói 
chuyện về cái lòng » nghe hơi kỳ ! Trong « bản thể » và « thể, tướng, dụng » thì nên 
để chữ thể. Tâm = Mind, Esprit. Thể = Nature, Essence. Quý độc giả có ý kiến 
khác, xin cho biết. 


2/ Đạo Phật quan niệm rằng đời sống bắt đầu từ khi bào thai hiện hữu, nên Phật tử 
tránh phá thai để giữ giới thứ nhất. 

3/ Lục tổ có hai nghĩa : một là sáu vị tổ của Thiển tông, hai là vị zổ thứ sáu của Thiền 
tông, tức là ngài Huệ năng. Hành trạng của ngài Huệ năng được ghi trong phần đầu 
của kinh Pháp Bảo Đàn (đã có bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp). Đạo hữu nên coi 
cuốn Lục tổ Huệ Năng do TT Trí Quang viết, Phật học viện Quốc tế ở Ca-li in lại. 


107 - 1/ Một thứ mà nhiều tên nên thật là khổ. Núi Grđhrakùra phiên âm là Kỳ-xà- 
quật. Núi này có nhiều chim đại bàng (con ó), đỉnh núi giống đầu con đại bàng nên 
người ta gọi là Thứu sơn, Thứu Phong, Thứu đầu, Linh Thứu, Linh Sơn, Linh Thứu 
Sơn (Mont des Vautours). Đức Phật Thích-Ca thuyết pháp ở đó. Ta vẫn nghe « Nam 
mô... Linh Sơn hội thượng Phật, Bồ tát ». Còn một tên nữa là Kê Túc Sơn, vì chân núi 
hình giống như chân gà (Từ điển Minh Châu-Minh Chí). Có sách nói rằng đỉnh núi 
có ba ngọn chót vót như chân gà (Thích Tỉnh Vân, dịch giả Như Đức, sách Thập đại 
đệ tử, ấn tống 1997, tr.190)_ Đạo hữu nào hành hương Phật tích về, xin cho chi tiết, 
tôi đang ngồi đáy giếng ! 


46 


2! Đếm hơi thở được đức Phật dạy trong kinh Quán niệm. Phương pháp đơn giản nên 
người mới tu cũng như người tu lâu rồi thường áp dụng. Xin đạo hữu tìm kinh đó để 
coi và thực hành, chép ra đây dài quá. 


3/ Theo Phật học từ điển Đoàn Trung Còn thì : zổ sư hiền là phép thiển do chư vị tổ 
sư truyền thụ, còn Whw Lai thiền là phép thiển nương theo các Kinh, Luật, Luận đã 
thuyết. Muốn biết sự khác nhau, phải hỏi các vị đã thực hành thiền rồi. 


108 - 1/ A-l¡-da (phạn: alaya) là thức thứ tám, tham dự vào sự tái sinh. Còn rất 
nhiều tên nếu kể hết ra thì ... sợ lắm : a-lại-da-thức, bát thức, đệ bát thức, tạng thức, 
căn bản thức, hàm tàng thức, Như Lai tạng thức ... 


2/ Tam tạng (pall: /iaka, skt: fripữaka, Trolis Pamiers, Three Baskets) gồm có 
Kinh, Luật và Luận. Nhớ ba chữ đó dễ hơn, tìm nữa mệt lắm. Luận là Abhidhamma 
(palÙl), Abhidharma (skt), phiên âm là A-tì-đạt-ma, A-t-đàm. Còn chữ hán việt là đại 
pháp, vô tỷ pháp, đối pháp. Người ta nói rằng có nơi dịch là Métaphysique tức là 
Siêu hình học, Hình nhi thượng học, Huyễn học. Đạo hữu ơi, « bơi » vô biển danh từ 
làm gì cho mệt cái thân già. Một nhà sư già tại một chùa nghèo gần Saigon bảo tôi 
rằng : « Mấy ông dùng trí nhiều quá, hãy dùng tâm đi ». 


109 - Kinh A Di Đà đã nói đến 7250 vị fỳ kheo. Chuyện ấy như sau : Khi đức Phật đi 
dọc theo sông Ni-liên-thuyển, gặp tín đồ phái thờ Thần Lửa, ngài hóa độ được ba anh 
em ông Ca-Diếp (không nên lẫn với ngài Đại Ca-Diếp, sau sẽ làm tổ thứ nhất, thay 
Phật cầm đầu Giáo hội) cùng với 1000 đệ tử. Rồi đức Phật tới thành Vương Xá, thủ 
đô nước Ma-kiệt-đà, hóa độ vua Tần-bà-sa-la. Nơi này, có hai ông Xá-Ly-Phất và 
Mục-Kiển-Liên là người ngoại đạo rất nổi tiếng vì thông minh tài trí. Một hôm, ông 
Xá-Ly-Phất gặp và hỏi chuyện một đệ tử của đức Phật. Sau khi nghe một bài kệ 
ngắn, ông Xá-Ly-Phất tỏ ngộ, về báo tin cho ông Mục-Kiển-Liên rồi hai ông cùng 
nhau xin quy y Phật, cùng chứng quả A-la-hán. 250 đệ tử của hai ông cũng xin quy y 
Phật luôn. Do đó, có con số 1250 (1000 + 250). 


Ghi chú. Bài kệ mà ngài Xá-Ly-Phất được nghe như sau: «Các pháp do nhân 
duyên sanh, Cũng theo nhân duyên mà diệt, Nhân duyên sanh diệt này, Như Lai 
hằng tuyên thuyết.» Và : « Các hạnh vô thường, Là pháp sanh diệt, Sanh diệt diệt 
rồi, Tịch diệt là vui. » 


110 - Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho nhóm ông Kiều-Trần-Như gồm năm 
người. Theo đại đức Narada Maha Thera thì năm vị đó là : Kondanna, Bhaddiya, 
Vappa, Mahanama và Assaji (sách Cuộc đời đức Phật, chùa Bửu Môn, Port Arthur, 
TX, USA, ấn tống, PL.2534, tr. 48). 


Theo Từ điển Đoàn Trung Còn, Ngã /ỳ-kheo đó là : Ajnata Kaundinya, Asvajit, 
Bhadrika, Dasabala-Kasyapa (hoặc là Vàshpa) và Mahamanna-Kulika [chữ ghi khác 


47 


nhau có thể là vì trên ghi theo pali, dưới ghi theo sanskrit] tức là A-nhã Kiều-Trần- 
Như, Át-Bệ, Bạt-Đề, Thập-lực Ca-Diếp (hoặc là Bà-sa-ba) và Ma-nam Câu-ly. 


Từ điển Phật học Hán Việt ghi trong mục Wg fỳ-khiêu : Kiều-Trần-Như, Ngạch-Bê, 
Bạt-Đề, Thập lực Ca-Diếp, Ma-nam-câu-ly. 


Trong sách Đường xưa mây trắng, quyển 1, trang 225, tác giả Nhất Hạnh ghi tên năm 
vị ấy là : Kondanna, Mahanama, Bhaddiya, Vappa, Assaji (Vậy là giống Narada). 


[Ghi chú : Kiều-Trần-Na cũng là Kiều-Trần-Nhưi]. 


111 - Tôi hết sức đồng ý với đạo hữu là phải có một cơ quan nào đó đủ thẩm quyển 
để điển chế các danh từ, thuật ngữ Phật giáo cho thống nhất, ngõ hầu các thế hệ sau 
tiến vào dễ dàng và hoằng dương Phật pháp hữu hiệu. Còn dùng cả « đống » danh từ 
cho một ý thì chỉ có hại mà thôi. Vấn để là tổ chức nào lo ? đoàn thể nào có đủ 
người ? Các vị học rộng tài cao rz đi dần dẫn, các vị còn lại thì sao ? Nói thẳng ra là 
còn nhiều vướng mắc lắm, đặc biệt là về .. chính trị. 


Đạo Phật có khá được hay không là do tăng ni và Phật tử. 


Có một câu chuyện như sau này : « Một con sư tử kia, già ốm rồi chết. Không một 
con thú nào trong rừng dám đến ăn thịt chúa sơn lâm đó vì chết mà nó vẫn oai. Thế 
mà xác nó rồi cũng tan. Vì sao ? Vì chính vi trùng trong xác ấy đục khoét nó, phá 
tan nó. Nó tan do từ trong phá ra chứ không phải từ ngoài đánh vào! ». Đạo hữu 
thấy áp dụng chuyện ấy vào Phật giáo Việt Nam có được không ? 


112 - 1/ Tôi cũng nghe nói rằng : Duy thức học là tâm lý học của Phật giáo. Kinh 
Lăng Nghiêm là luận lý học của Phật giáo. Điều thứ nhì này không chắc đâu vì Phật 
giáo có luận lý học riêng gọi là Nhân minh học. 


2/ Không nên xếp chung Phật giáo nguyên thủy và Tiểu thừa. Có Phật giáo nguyên 
thủy trước đã. Sau chia nhiều bộ phái gọi chung là Tiểu thừa, rồi mới đến Đại thừa. 
Bộ sách mà HT Quảng Độ dịch từ tiếng Nhật (qua chữ Hán) gồm 3 quyển : Nguyên 
thủy Phật giáo, Tiểu thừa Phật giáo, Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận. 


113 - Đạo hữu thắc mắc : Vũ trụ rộng lớn bao la như vậy, làm sao xác định phương 
hướng mà kinh Di-Đà lại nói là Tây phương Cực lạc quốc ? Tôi nghĩ tạm như vây : 
Nói đơn giản, phương Tây là đối với người ở trái đất, phía mặt trời lặn. Nói tượng 
trưng, phương Tây hình dung cho một cái gì đang tàn như là ngày đang hết, ánh sáng 
đang tắt. Người sắp chết là đời sắp hết, nên đi về hướng Tây. Còn phương Đông, 
mặt trời mọc, tượng trưng cho một thứ gì mới sinh, đang lớn. Phía Đông đó, có đức 
Phật Dược Sư tức là Đông Phương giáo chủ cũng có tịnh độ của ngài, chúng sinh có 
thể xin vãng sanh về đó được, nhưng người ta có thói quen xin về với đức Di-Đà, chỉ 


48 


khi nào đau yếu mới cầu xin đức Dược Sư để mau lành bệnh. Đó là một cách nghĩ 
thôi, độc giả có ý kiến gì thêm, xin vui lòng lên tiếng. 

[Các phi hành gia giữ phương hướng bằng cách dùng các định tinh trên trời, ấy là một 
bạn nói với tôi vậy, chứ tôi thuộc loại « cổ lai hy rồi », khỏi học cách tìm phương 
hướng vì làm đơn xin vô đoàn phi hành gia vũ trụ tốn sức lắm ! ] 


114 - Câu chuyện người mà sờ voi rồi mỗi người nói một cách, đúng là chuyện trong 
kinh Phật (lấy ở Tiểu bộ kinh, phần Udàna). Người mù sờ chân voi, nói con voi nó 
như cái cột, ngưới mù khác sờ tai voi, nói con voi nó như cái quạt... « Thế rồi bọn họ 
ai cũng cho mình là phải. Con voi nó như thế này, con voi nó như thế nọ. Họ cãi 
nhau om sòm. Sau cùng, không anh nào chịu anh nào, họ quay ra ẩu đả nhau. Nhà 
vua thấy vậy lấy làm đắc ý và cười nhiều » 


Chúng ta coi chuyện ấy, nghĩ rằng mỗi người chỉ nắm được một phần sự thật, mỗi 
người nói đúng nhưng chưa đủ. Bài học rút ra là cần phải biết sự thật toàn vẹn, đừng 
nghĩ rằng mình nắm sự thật, người nói khác mình là sai. Tuy nhiên, linh mục Trần 
Thái Đỉnh của viện Đại Học Huế lại viết đại khái như sau: Nhà vua trên đây chính là 
đức Phật, ngài « nhìn thế sự mà buồn cười », thái độ của Phật trước những tranh biện 
là : « cười ». Cười là thái độ bất can thiệp. Linh mục trích dẫn kinh : « Các tỳ khưu 
ơi, ta không tranh luận với người đời. Nhưng người đời lại cứ đòi tranh biện với ta. 
Hễ ai noi theo Pháp của ta, thì cũng không tranh biện với người đời » (Samyutta 
NÑikàya, LH, 138). 


Tôi nghĩ rằng đức Phật có tranh luận nhiều với các ngoại đạo. 


115 - Khi viết về cuộc đời các vị thánh, người ta hay thêm các chi tiết có vẻ hoang 
đường, đọc lên thấy ý vị, hư hư thực thực, nhưng chúng ta có thể bỏ qua nếu thấy 
không hợp với thời đại này. Thí dụ : Khi đức Phật nhập diệt, ngài Ca-Diếp đang đi 
hoằng pháp nơi xa, được tin thì vội về nơi làm lễ trà tỳ. Lúc ấy nhục thể đức Phật đã 
được quấn kỹ, thế mà khi ngài Ca-Diếp về tới, có một bàn chân Phật thò ra ngoài cho 
ngài Ca-Diếp thấy. 


Sau đây là một chi tiết liên quan đến ngài Ca-Diếp : Ngài Ca-Diếp nhận y bát từ 
Phật Thích-Ca, đảm nhận việc điều khiển Giáo Hội lúc tuổi đã cao, khoảng trên bảy, 
tám chục tuổi. Khi ngài trên một trăm tuổi, cảm thấy đến lúc nhập Niết-bàn, ngài 
bèn giao phó mọi việc cho ngài A-Nan rồi bay lên hư không, tới tám chỗ thờ xá-lợi 
Phật để lễ bái. Sau đó ngài đến từ biệt vua A-xà-thế nhưng gặp lúc vua đang ngủ, 
ngài bèn lên núi Linh Thứu. Núi tách ra, ngài bước vào trong, tức thì núi khép lại. 
Vua A-xà-thế và ngài A-Nan cùng đi tới núi Linh Thứu tìm ngài. Núi lại tách ra, hai 
người thấy ngài Ca-Diếp ngồi nhập định, chung quanh rắc đầy hoa. Khi hai người 
đảnh lễ xong thì núi khép lại. 


49 


Ta nên nhớ rằng đức Phật hết sức quý trọng ngài Ca-Diếp. Ngài Ca-Diếp tu hạnh 
đầu đà, nên ăn mặc rách rưới. Khi ngài đến thăm đức Phật, nhiều người có ý coi 
thường ngài. Đức Phật dùng tha tâm thông biết được điều ấy, bèn ngồi xích sang 
một bên, lên tiếng mời ngài Ca-Diếp tới ngồi bên cạnh. Nhưng ngài Ca-Diếp không 
dám. Đức Phật nói cho đại chúng hiểu công phu tu tập của ngài Ca-Diếp và bảo rằng 
dù không có Phật tại thế, ngài Ca-Diếp cũng thành đạo quả. 


116 - Chữ phạn Sờnyd/à và Sùnya dịch là tánh không và không. 


Chữ Không có hai nghĩa : 1/ các pháp duyên khởi (nói nôm na cái gì do nhiều thứ hợp 
lại) thì chẳng có bản thể, ta gọi chúng là không).  2/ toàn thể các pháp trong vũ trụ 
cùng chung nhau một bản thể, cái bản thể đó gọi là Không. 


Chớ hiểu không là không có gì. Nhưng có thể hiểu không là chẳng có bản thể theo 
nghĩa thứ nhất. 


Nay người Anh và người Pháp để nguyên chữ Sànyazà mà không dịch, trước đây họ 
dùng Void, Emptiness ; Vide, Vacuité. 


117 - Pháp sư không phải là thày pháp làm bùa ngải, thày cúng ! Pháp sư là do chữ 
thuyết pháp sư nói gọn lại, có nghĩa là người giảng kinh sách. Luậi sư trong đạo Phật 
không phải là ông thày cãi mà là người tinh thông, giảng giải giới luật. Luận sự là 
người am hiểu, giảng giải Luận. Tỉnh thông cả ba thứ gọi là Tzzm tạng pháp sư. 

118 - Trong các danh từ sắc, thọ tưởng, hành, thức tức là ngũ uẩn thì chữ hành khó 
hơn cả. Hàn? (ở ngũ uẩn) có nghĩa là những sự tạo tác của tâm thức, bao gồm tất cả 
các hoạt động của ý chí, xấu hay tốt, chính chúng gây ra nghiệp. Còn theo nghĩa 
rộng thì hành là bất cứ cái gì do nhân duyên hợp lại mà thành, đó là chữ hành trong 
« chư hành vô thường ». (coi lại số 82). 


119 - Tại sao gọi là Bái thập tụng luật ? Sau khi đức Phật nhập Niết bàn khoảng tám 
tháng thì ngài trưởng lão Ca-Diếp triệu tập cuộc kếr zập pháp để định rõ những lời 
đức Phật đã dạy, tránh tình trạng làm sai lạc đi. Ngài A-Nan thuyết phần Kinh, ngài 
Ưu-Bà-Ly đọc phần Luật và ngài Ca-Diếp tụng phân Luận (khơng chắc lắm), không 
ghi chép trên giấy tờ gì cả. Ngài Ưu-Bà-Ly đọc đi đọc lại các điều giới luật tới 80 
lần, khiến cho mọi người thuộc lòng. Vì thế gọi là Giới Luật đã được đọc 80 lần, tức 
Bát thập tụng Luật. 


Chúng ta nên biết rằng ngài -Bà-Ly là một trong mười đại đệ tử của đức Phật, 
mệnh danh là « trì giới đệ nhất ». Ngài xuất thân từ giai cấp thủ-đà-la là giai cấp 
thấp nhất của Ấn-Độ thời bấy giờ, làm nghề thợ cạo. Vì lành nghề nên được ở ngay 
trong hoàng cung để cắt tóc cho các vương tôn công tử. Khi mấy công tử, trong số ấy 


50 


có ngài A-Nan, xuất gia theo Phật thì ngài Ưu-Bà-Ly theo luôn và tu hành tính tấn, 
trì giới rất nghiêm, trổ thành một đại đệ tử của đức Phật. 


120 - Tại Trung Quốc, có bốn ngọn núi nổi tiếng gọi là 7 đại danh sơn : núi Phổ Đà 
là một hòn đảo nhỏ ở phía Đông (tượng trưng Thủy, nước) thờ ngài Quán Âm, núi 
Nga Mi ở phía Tây (tượng trưng Hỏa, lửa) thờ ngài Phổ Hiển, núi Ngũ Đài ở phía 
Bắc (tượng trưng Phong, gió) thờ ngài Văn Thù, núi Cửu Hoa ở phía Nam (tượng 
trưng Địa, đất) thờ ngài Địa Tạng. Đất, nước, gió, lửa là bốn đại nói trong Phật học. 
(Ghi chú : ý sơn, bốn núi, là nói về sinh, già, bệnh, chết). 

An Nam tứ đại khí là : tháp Báo Thiên ở Hà Nội, chuông Quy Điển ở Hà Nội, đỉnh 
Phổ Minh ở Tức Mạc, Nam Định và Tượng Quỳnh Lâm ở Đông Triểu, nay không 
còn. 


121 - Mâu Bác hay Mâu Tử là người Tàu, trước theo Lão giáo, bỏ nước loạn, chạy 
sang Giao Chỉ, học đạo Phật và trở nên một Phật tử thuần thành. Ông đã viết tác 
phẩm đầu tiên (về Phật giáo) bằng chữ Hán, đó là cuốn Lý Hoặc luận vào cuối thế 
kỷ II. Vì lẽ đó, người ta nghĩ rằng đạo Phật được truyền vào Việt Nam trễ lắm là 
trong thế kỷ đó. 


Lý thuyết cho rằng Phật giáo đến Việt Nam trước khi đến Trung Quốc có thể tin 
được vì các tăng sĩ Ân Độ theo thuyền buôn đến nước ta rất sớm. 


122 - Văn-Thù-Sư-Ly cũng là Mạn-Thù-Thất-Ly, hai chữ ấy phiên âm từ chữ phạn 
Mansjuri. Lấy nghĩa mà xét thì tên ngài dịch là Diệu Cát Tường, và nhiều nữa! Xá - 
Ly-Phất phiên âm từ chữ pali Saripuffa, chữ skt Sariputra. Lấy nghĩa mà xét thì sari 
là một loài chim có mắt đẹp, mẹ ông Xá-Ly-Phất có mắt đẹp như mắt chim sari nên 
được đặt tên là Sari, còn put(a nghĩa là con. Vì thế tên ông cũng là Xá-Ly-T# tức là 
con bà Sari. Thật là rắc rối, chỉ có một cái tên mà vừa phiên âm vừa dịch nghĩa ! 


Tại sao lại đọc là Văn-Thù-Sư-Lợi, Xá-Lợi-Phất ? Bởi vì vị anh hùng đất Lam Sơn 
có tên là Lê Ly nên khi ngài đuổi được quân Minh và lên ngôi vua (vua Lê Thái Tổ) 
thì phải kiêng chữ Ly, đổi tất cả thành Lợi. [ Italie là Ý đại ly đổi thành ra Ý đại lợi, 
sau nói gọn lại thành nước Ý, tiện quá chừng chừng !]. Xin coi chú thích số 171, 
trang 238, cuốn Quốc Triều Hình Luật của Nguyễn Ngọc Huy, Viet Publisher, 1989. 
123 - Theo sách vở thì người ta xếp tượng ngài Ca-Diếp và ngài A-Nan đứng ở hai 
bên đức Phật Thích Ca. Ngài Ca-Diếp già, ngài A-Nan trẻ. Riêng tôi, không được coi 
nhiều chùa, nhưng những chùa mà tôi đã coi thì không thấy hai tượng ấy. 

Trong các hình và tượng, người ta thấy ngài Văn Thù ngồi trên lưng một con sư tử, 
ngài Phổ Hiển ngồi trên một con voi, ngài Địa Tạng ngôi trên một con lân. Trong 


31 


một cuốn từ điển, tôi thấy hình đức Phật A-Di-Đà ngôi trên tòa sen, tòa sen đặt trên 
bệ, dưới bệ có mấy con công. 


124 - Thuở nhỏ, còn « đi sói con », tôi đã có dịp lên chùa Non Nước ở Ninh Bình, 
trên núi Dục Thúy sát bờ sông Đáy. Về sau, khi ở Saigon, tôi có dịp ra Đà Nẵng 
nên được đi thăm chùa Non Nước cách thành phố không xa. Vậy là có hai chùa Non 
Nước. Đạo hữu nào biết chùa Non Nước khác, xin cho biết ngay, đa tạ. 


TB. Vị sư nào đó cho gửi thư đi khắp nơi nói rằng « đã đạt đại trí huệ vượt 28 tầng 
trời », tôi không tin đâu, đạo hữu ơi. 


125 - Đế nghĩa là sự thật, chân lý. Trong giáo pháp của đức Phật, có hai tầng chân 
lý là chân đế và tục đế. Chân đế là tầng cao dành cho hàng thánh. Tục đế dành cho 
hàng thiên, nhân, phàm. Cần hiểu như vậy mới không bỡ ngỡ, thí dụ trong Tâm kinh 
có nói « không đắc » rồi ở dưới sau đó vài dòng lại nói « đắc a-nậu-đa-la tam-miệu- 
tam-bồổ- để ». Ở trên là chân đế (không đắc), ở dưới là tục đế (đắc). 


Chân đế còn gọi là đệ nhất nghĩa đế, thắng nghiã đế. Tục đế còn gọi là thế đế. 


Ghi chú. A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bỗổ-để (anuffara-samyak-sambodhi) là quả vị 
Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác. 


126 - Đó là câu chuyện «chổi quét» đấy đạo hữu ạ. Có một vị (tên là 
Suddhipanthaka, Châu-ly-bàn-đặc-ca, gọi tắt là Bàn-Đặc) mới xuất gia, rất tối dạ, chỉ 
có mấy câu kệ mà học ba năm không thuộc, bị anh ruột (cũng là tăng) mắng và 
khuyên hoàn tục. Ông buồn quá, đứng khóc. Đức Phật thấy vậy, nắm tay dắt vào 
nhà, cho ở gần để ngài dạy, và chỉ dạy hai chữ thôi, là « chổi quét ». Thuộc chữ chổi 
thì quên chữ quét, thuộc chữ quét thì quên chữ chổi. Sau, đức Phật giảng cho hiểu : 
về sự, cầm cây chổi hữu hình quét nhà thì sạch rác ; còn về lý, dùng cây chổi pháp 
vô hình mà quét hết phiển não thì tâm thanh tịnh. Vị tăng ngộ ngay, đắc quả la-hán, 
đủ sáu phép thần thông. Khi đến lượt ngài phải giảng pháp, người nghe lấy vạt áo 
cà-sa che miệng cười vì trước kia đã biết tăng Bàn-Đặc là người tối dạ, nhưng ngài 
giảng « chổi quét » quá rõ nên người nghe được ngộ ! 


Chỉ có đức Phật mới biết tại sao ông Bàn Đặc tối dạ : đời trước, ông ta học khá lắm 
nhưng giữ riêng cho mình, không giảng dạy cho ai cả. Ông bị quả báo là tối dạ. 
Nhưng khi cái ác nghiệp hết rồi thì đúng là lúc Phật khai ngộ cho ông, nên chỉ trong 
có một sát-na, ông trở thành la-hán. 


127 - 1/ Trên đường từ Saigon ra Vũng Tàu, cách Saigon chừng 70 km, có chùa tên 
là Đại Tùng Lâm (xã Phú Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Phước Tuy). Chùa rộng đến 
trên 100 mẫu, do HT Thích Thiện Hoa khai phá rừng hoang lập nên từ năm 1958. 
Chỗ này phong cảnh đẹp, sau lưng là núi, trước mặt là sông. 


52 


[Ghi chú : nơi rừng có cây to, chư tăng tu học thì gọi là /Zàng lâm. Lớn hơn là đại tàng 
lâm]. 


2/ Thích-Ca Phật Đài ở Vũng Tầu dựng trên sườn núi Lớn, vào khoảng năm 1969. 
Tượng đức Thích-Ca ngồi kiết già, cả bệ lẫn tượng cao trên 10 m, màu trắng. Đặc 
biệt có một cây bồổ-để mang từ Tích Lan sang, nay đã lớn nhiều. 

TB. Đó là nói các chi tiết cũ, đạo hữu nào có chi tiết mới hơn, xin cho mọi người 
cùng biết. 

128 - Tôi không biết về Mật tông, nên chỉ tra Phật học từ điển Đoàn Trung Còn giúp 
đạo hữu : Theo phái Mật giáo, đức Đại Nhật Như Lai bao gồm và thay thế cho tất cả 
các đức Phật. Đức Thích-Ca Như Lai cũng là một với đức Đại Nhật Như Lai. Theo 
chữ Phạn, tên ngài viết là Mahavairocana, phiên âm thành Ma-ha-t-lô-già-na, dịch 
nghĩa là Đại Nhật Như Lai. Căn cứ vào hai tên khác của ngài là Biến Chiếu Như Lai 
và Thường Trụ Tam Thế Diệu Sắc Thân Như Lai thì ta hiểu rằng tên ngài mang 
nghĩa cả về không gian lẫn thời gian. Vậy không khác gì đức Phật A-Di-Đà của Tịnh 
độ tông (Phật A-Di-Đà có hai danh hiệu là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, ý nói 
về không gian và thời gian). 


Có một quan niệm về một đức Phật ban đâu, gọi là A-Đề Phật (Adi-Buddha) hay Tối 
Thắng Phật, hay Tối Thượng Phật, thống lãnh hết thảy chư Phật và chư Bồ-Tát vì tất 
cả đều do ngài mà phát hiện ra. Đức A-Đề Phật hóa ra năm vị Phật ở năm phương : 
Trung ương là Đại Nhật Phật, phương Đông là Bất Động Phật tức A-súc-bệ Phật, 
phương Nam là Bảo-Sanh Phật, phương Tây là Vô Lượng Thọ Phật tức A-Di-Đà 
Phật, phương Bắc là Bất Không Thành Tựu Phật. Năm vị Phật ấy gọi là 7hiền-na 
Phật vì liên quan đến thiền định. 


There are five Dhyani Buddhas who symbolize the varlous aspects of enlightened 
consciousness. The five are distinguished for the purposes of meditation, but 
basically they are manifestatlons of a single buddha princiIple. They are : Vairocana, 
Akshobya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi. [theo từ điển Shambala]. 


129 - Chữ Nirvana (sanskrit) và Nibbana (pali) phiên âm là Miế?-bàn, dịch là tịch 
diệt, nói ngắn là tịch. Tịch nghĩa là vắng, diệt nghĩa là dứt, tịch diệt nghĩa là dứt hết 
phiền não, tâm được vắng lặng, xa ha hết thấy các pháp hữu vi (nghĩa là pháp còn 
tạo ra nghiệp). Như vậy Niết-bàn là một trạng thái của tâm, không phải là một nơi 
chốn để đi đến. Phải nhập Niết-bàn rồi hay chứng ngộ thật cao rồi mới biết chứ 
phàm phu chúng ta thì chịu. 

Có sách nói rằng : Khi chúng ta biết đi xe đạp, thì cái biết ấy nó ở chỗ nào trong thân 
chúng ta, ở tay, ở chân, ở mắt, ở óc ? Cũng có chỗ nói : cọ hai cây gỗ khô vào nhau, 
lửa bậtra. Trước đó, lửa ở chỗ nào trong thanh gỗ ? 


33 


130 - 1/ Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên năm 23 tuổi, làm quan giữ nhiều chức lớn, 
nhiều lân đi sứ sang Tàu. Ông viết sách có giá trị như Thích điển giáo khoa, Phật 
kinh thập giới và Đại thành toán pháp (sách về Phật và Toán). Người ta nói rằng tên 
ông không được khắc vào bia ở Văn Miếu là vì ông theo đạo Phật và viết sách về 
đạo Phật (những nhà Nho thời đó nắm chính quyền và không ưa đạo Phật). 


2/ Tống Nho là Nho giáo đời Tống bên Tàu (Tống, 420 - 479), đó là thứ Nho giáo chỉ 
còn ưa chuộng hình thức, quên hết cái gốc đạo của đức Khổng tử. 


131 - Lá bối là lá của cây bối (gọi cho đủ là cây bối-đa-la). Lá này dài, rộng, sáng, 
mịn nên thuở xưa người ta chép kinh chữ Phạn lên đó. Dùng theo nghĩa rộng thì lá 
bối hay bối diệp là chữ dùng để chỉ kinh điển nhà Phật. Bối-đa-la-thọ : latanier, 
palmier à sucre, một loại với cây dừa nước, cây thốt nốt. 


Lá bồ-đề là lá của cây bồ đề, nơi đó đức Thích-Ca thành đạo. Thật ra cây ấy là cây 
pippala (tất-bát-la), sau khi đức Phật giác ngộ (bodhi, bồ-đề) thì cây đó được gọi là 
cây bổ-đề. Cây này ngày nay hãy còn. 


Đức Thích-Ca nhập diệt tại rừng cây sa-lø (sanskrit : Sàla). Cây này có gốc sinh đôi, 
mọc như hai sừng trâu nên mắc võng dễ dàng (nên mới có tên là sa-la song thọ). 


132 - Chắc còn phải bàn luận nhiều về vấn đề « Phật giáo có mê tín hay không ? ». 
Đạo hữu nêu vấn đề kinh Dược Sư với nhiều chi tiết như dùng chỉ ngũ sắc, lập đàn, 
kéo dài mạng sống v.v.. Tôi đồng ý với đạo hữu là «thấy kỳ kỳ làm sao ấy ». 
Chúng ta lên tiếng ở đây rồi chờ các vị « có thẩm quyên » có ý kiến. 


Tôi trích ra đây đoạn đầu của bài Nghiệp báo và tự do qua truyện Kiều của Nguyễn 
Thị Sông Hương (tập san Làng Văn số 25, tháng 9 - 86) : « Nói đến tôn giáo, người ta 
thường nghĩ đến thần quyền và giáo điều. Phật giáo trái lại, không chấp nhận thần 
quyển và giáo điều vì Phật đã dạy rằng : 'Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, 
nhữ thị đương thành Phật, ngã thị dĩ thành Phật' (ghi chú : hết thảy chúng sanh đều 
có Phật tánh, chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành). Căn bản giải thoát 
của đạo Phật là tự lực, là phá trừ kiến chấp, là nắm vững tinh thân vô trước. Nói 
cách khác, Phật giáo chủ trương một tinh thần khai phóng hoàn toàn trên căn bản tự 
do, ngay cả với lời dạy của đức Phật ; đức tin chỉ có sau khi mình đã thấu triệt điều 
mình tin. Người con Phật là người có ý thức, biết tư tưởng và có tự do nên ta chịu 
trách nhiệm hoàn toàn về tất cả những øì liên hệ đến cuộc sống của chúng ta ». 


Lý thuyết đúng như vậy. Trên thực tế, khi tới bất cứ chùa nào, chúng ta thấy bao 
nhiêu phần trăm Phật tử biết và theo điều nói trên đây ? 

133 - Đọc pháp danh của đạo hữu, tôi bỗng nhớ đến bóng dáng của thày Tuệ Hải tại 
chùa Pháp Hoa gần cầu Trương Minh Giảng và hồi tưởng lại lúc thày lảo đảo đứng 


34 


dậy trong khi đang tụng kinh Dược Sư, sau đó vô bệnh viện và mấy ngày sau thì thày 
tịch. Đám tang của thày đông người dự đến nỗi kéo dài từ chùa Pháp Hoa sang tới 
chùa Vĩnh Nghiêm. 


Ngài Phổ Hiền Bồ-tát không phải là một nhân vật lịch sử như đức Phật Thích Ca. 
Phật và Bồ-tát nào cũng đủ hai đức Bi và Trí, đức Phổ Hiền hiển nhiên cũng thế, tuy 
nhiên ngài tượng trưng cho Hạnh (hay Hành : làm, đi, thực hành). Vì thế chúng ta 
mới niệm « Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát ». Các kinh lớn như Hoa Nghiêm, 
Pháp Hoa, Viên Giác ở những phẩm cuối đều đều cập đến ngài Phổ Hiền ; điều đó 
chứng tỏ rằng đạo Phật là đạo để thực hành chứ không phải để nghiên cứu xuông. 
Trong chữ 7w hành, rõ ràng là có chữ hành. Hành là đi, đi trên con đường, đường nào 
} Phật đạo ! 


Tên ngài theo chữ Phạn là Samamiabhadra, phiên âm là Tam-man-đa-bat-đà-la. 
Theo nghĩa thì Samanta là Phổ, Bhadra là Hiển. 


134 - May quá, tôi tìm được chữ Huệ nhãn trong cuốn sách nhỏ hơn 20 trang, Giáo 
huấn cao thượng của đức Phật do hòa thượng Mahasi soạn, thiển sư Kim Triệu hiệu 
đính, Khánh Hỷ dịch, ấn tống 1994, chép ra đây để thay cho câu trả lời đạo hữu : 
Đức Phật dạy chúng ta thực hành Bát chánh đạo để mở huệ nhãn và tự mình thành 
tựu thánh trí. Huệ nhãn ở đây là sự hiểu biết, được gọi là con mắt trí tuệ vì Huệ nhãn 
thấy rõ như thấy bằng mắt. Huệ nhãn thấy rõ mọi tác động thấy, nghe, ngửi, nếm. 
xúc chạm và hiểu biết, bất kỳ kinh nghiệm øì cũng chỉ là những hiện tượng tâm-vật 
lý cùng nhân quả mà thôi. Huệ nhãn cũng đồng thời tự kinh nghiệm, nhận biết rằng 
chẳng có cái ta trường tôn vĩnh cửu ; tất cả chỉ là sự biến đổi liên tục của hiện tượng 
tâm-vật lý vô bản thể. Chứ không phải là sự tin tưởng mù quáng thâu nhận từ một vị 
thày nào, cũng không phải là sự nhắm mắt tin càn những lời dạy của đức Phật. Bởi 
thế lời dạy của đức Phật được tán dương là Sanditthiko có nghĩa là « Pháp tự mình 
ngộ lấy qua thực hành ». 


135 - Thuyết /ưm thân (ba thân, phạn írikàya) là một thuyết của đại thừa nói rằng 
Phật có ba thân. Một là pháp thân (dharmakàya), bao trùm khắp pháp giới, đó là bản 
thể của sự sự vật vật. Hai là báo hân (sambhogakàya) với 32 tướng đẹp và 80 vẻ 
đẹp khác (mà chỉ các vị bổ-tát tu chứng cao mới thấy), đó là do công đức tu hành. 
Ba là hóa thân hay ứng thân (nirmànakàya), hiện ra thân theo ý muốn để cứu độ 
chúng sinh. Đó là nói đại khái như vậy, nếu đi sâu vào các tông phái, thì còn nhiều 
chỉ tiết. 

Trong cuốn Ngộ tánh luận, ngài Bồ-để-đạt-ma viết : « Nếu chúng sinh thường làm 
điều lành là hóa thân. Đương tu trí huệ là báo thân. Hiện giác ngộ vô vi là pháp 


55 


thân » (bản dịch của HT Trí Tịnh, chùa Vạn Đức ở Thủ Đức ấn tống, PL 2517, tr. 57), 
đó là một cách nhìn thật hay. 


Trikaya (three bodIes) refers to the three bodies possessed by a buddha according to 
the ÄM/ahàyàna view. The basis of this teaching 1s the conviction that a buddha 1s one 
with the absolute and manifests In the relative world in order to work for the welfare 
of all beings. (Từ điển Sharnbala). 


136 - Chữ Nho của tôi là số không, điển cố càng kém hơn, khi các đạo hữu hỏi mà 
tôi bí, thì tôi « phôn » tìm mấy ông bạn xưa kia dạy môn Văn để cầu cứu. Đa thư 
loạn mục, “đa thư loạn tâm” thì dễ hiểu rồi, nhiều sách quá thì rối mắt, rối tâm. Còn 
cái điển « con đê » như đạo hữu hỏi thì hỏi mãi mới ra (cấm đùa nghe, người ta đang 
tu đây nè). Có anh chàng kia mất một con dê, huy động cả nhà đi kiếm, và sang 
mượn cả người làm của ông hàng xóm. Ông ta hỏi : « Có một con dê thôi mà sao 
kéo lắm người đi tìm vậy ?». Trả lời: « Mỗi ngã ba, mỗi ngã tư, lại phải chia người 
ra mà tìm dê, cho nên phải đi cho đông ». Rốt cuộc vẫn chẳng thấy dê đâu vì quá 
nhiều ngã rẽ ! 

Bài học rút ra là : Học mà theo nhiều nẻo quá thì khó thành. 


Đạo hữu có nhớ chuyện La chèyre de Mr Séguin của Alphonse Daudet không? Chẳng 
giống chuyện trên một tí ti nào nhỉ ! 


137 - Trúc Lâm (phạn Venuvana) còn có tên khác là Trúc Viên. Nghĩa đen là rừng 
trúc, rừng tre hay vườn trúc, vườn tre. Khi đức Phật mới thành đạo và tới thành 
Vương Xá (Ràjagriha) thì vua Tần-bà-xa-la (Bimbasara) dâng cúng một vườn tre để 
đức Phật yên trụ nơi đó mà hoằng pháp. Đó chính là Trúc Lâm hay Trúc Viên. 

Môn phái Trúc Lâm Yên tử là một môn phái thiển do người Việt Nam sáng lập. Núi 
Yên tử ở vùng Đông Triều, gần đường số 18, ở Mao Khê quẹo vào, ngày nay có 
nhiều du khách. Trên núi còn nhiều di tích. Nghe nói đang sửa sang. 


138 - Đạo hữu thắc mắc : Phật thọ 80 tuổi, ngài A-Nan là em Phật. Ngài Ca-Diếp 
làm tổ thứ nhất, rồi mới đến ngài A-Nan làm tổ thứ nhì, thế thì chắc là ngài A-Nan 
phải sống lâu lắm ? Xin trả lời : Ngài A-Nan là em họ đức Phật, sinh ra vào lúc Phật 
thành đạo, nên ngài kém Phật 35 tuổi. Khi đức Phật bát-niết-bàn thì ngài A-Nan 45 
tuổi. Tạm cho là ngài Ca-Diếp làm tổ trong 30 năm thì khi ngài A-Nan nối sự nghiệp 
tổ vào lúc gần 80 tuổi. Theo sách thì ngài A-Nan thọ 120 tuổi. 

139 - Đạo hữu nói rằng : Niết-bàn có bốn đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Đạo hữu 
không thắc mắc øì về thường, lạc và tịnh nhưng còn thắc mắc về chữ ngã. Tại sao tới 
Niết-bàn rồi lại còn ngã ? Xin thưa : đấy là chân ngã, không phải là cái /a, cái ego, 


56 


cái le moi, the selƒ như ta nghe hàng ngày. Chân ngã cũng là thực ngã, đối với giả 
ngã, tục ngã. Đó chính là Phật tánh. 


140 - Tuy bộ sách đó gọi là Phật học phổ thông, nhưng tôi nghĩ rằng trình độ đã cao 
lắm. Bộ này có nhiều quyển, trong những quyển cuối HT Thiện Hoa giảng các kinh 
Lăng Nghiêm, Viên Giác, Kim Cang và Luận Đại thừa Khởi tín, toàn là kinh và luận 
« hạng nặng » cả. Nếu đạo hữu mới học thì tôi để nghị coi cuốn Phật học tỉnh hoa 
của Nguyễn Duy Cần trước đã rồi mới vào mấy cuốn đầu của Phật học Phổ Thông, 
mấy quyển về kinh và luận thì từ từ đã, chớ vội, « dục tốc bất đạt » mà ! 


141 - Đạo hữu nói đúng lắm. Trên các bức hình Phật, các chữ Nho ghi là Nzm vô, thí 
dụ Nam vô A Di-Đà-Phật. Mấy nhà Nho muốn bài bác đạo Phật, thường nói : rõ 
ràng nhé, Nước Nam không có Phật A-Di-Đà, theo làm chi ! Phải đọc là Nưm mô, do 
chữ pali Namò và chữ sanskrIt Namah phiên âm ra. « Nam mô nghĩa là quy y, quy 
mạng, chí tâm hướng về (Phật), tức là quyết chí vâng theo (Phật), cung kính mà 
nương theo (Phật), tôn kính Phật mà gửi đời mình cho Phật » (theo ứờ điển Đoàn 
Trung Còn). 


Ghi chú. Chữ Nho ghi là ban nhược, phải đọc là bát nhã mới đúng là phiên âm chữ 
praqjna, tức là trí huệ. 


142 - Hoan nghênh em chịu khó chép kinh để xin công đức. Thứ nhất, em tự ý sửa 
Vi Đà thành D¡-Đà là không được đâu, sách in đúng đấy. Vi Đà là thần hộ pháp (bảo 
vệ Phật pháp) còn Di-Đà là do chữ A-Di-Đà nói gọn. Thứ nhì, theo ý riêng tôi, thời 
nay có máy ¡n, máy photocopy, em khỏi chép, để thì giờ tìm hiểu và thực hành thì 
hơn. Chúc em tinh tấn. 


143 - Thường tịch quang tịnh độ nghĩa là gì Thường, trái với vô thường, là còn mãi 
mãi. Chữ này dùng để chỉ Phật tánh tức Pháp thân Phật. Tịch là vắng lặng. Chữ này 
dùng để chỉ sự giác ngộ. Quang là sáng. Chữ này dùng để chỉ trí huệ bát-nhã (thật 
ra bát-nhã là trí huệ, nhưng phải nhấn mạnh trí huệ bát-nhã để khác biệt với trí huệ 
của người phàm). Vậy Thường Tịch Quang là ba chữ để chỉ Pháp thân, Giác ngộ và 
Trí Huệ. Đó là ba đức của cõi Cực lạc. 


144 - Về sự tích của đức Thế Tôn, có những chỉ tiết cần phải kiểm lại. Nói về việc 
xuất gia của Ngài, sách Phật học tỉnh hoa của HT Thiền Tâm, Viện Phật học Quốc tế 
xuất bản 1984, tr.127 có trích dẫn kinh Quá khứ hiện tại nhân quả, nói rằng thái tử 
Tất Đạt Đa xuất gia năm 19 tuổi khi công nương Da-du-đà-la mới có thai. Đa số các 
tài liệu, kể cả lời của HT Thiển Tâm ngay trang đó, đều chép rằng ngài xuất gia năm 
29 tuổi khi mới có con tên là La-hầu-la. 


Sử 


Suivant une bonne tradition, au moment où Gôtama quItta sa maison pour embrasser 
la vie relipIeuse, 1l était âgé de vingt-neuf ans ( H. Oldenberg, Le Bouddha, sa vie, sa 
doctrine, sa comnunaufé, Librairie Félix Alcan, Paris, 1921, p.106). 


145 - Khuyển nho là thế nào ? (Khuyển nghĩa là chó). Chữ này không dính líu gì 
đến đạo Khổng mà cũng chẳng liên can gì đến đạo Phật. Câu chuyện như thế này : 
vào thế kỷ thứ tư, thứ năm trước Tây Lịch, tại Hy Lạp, có một phái triết học gọi là 
Cyniques (Anh : Cynic School). Các đối thủ của phái này ghen ghét nên đặt tên như 
vậy (cynique : thuộc về chó, đê tiện, mặt dạn mày dày). Phái này do một môn đệ 
của Socrate (Anh: Socrates) là Antisthène (Anh: Antisthenes) lập ra, chủ trương 
sống hết sức sơ sài và chỉ chấp nhận cái thiện, bao nhiêu hình thức bỏ hết. 
Antisthène có một môn đệ rất nổi tiếng là Diogène (Anh : Diogenes), sống trong một 
cái thùng. Có lần ông cầm đèn giữa ban ngày, gặp ai cũng đưa đèn lên soi mặt, « để 


tìm xem có kẻ nào là người quân tử không ». Tục truyễển rằng A-ljch-sơn đại đế 


(Pháp : Alexandre la Grand, Anh : Alexander the Great) đến thăm ông và hỏi rằng 
ông có muốn nhà vua giúp gì không. Diogène trả lời : « Có, xin đứng tránh ra, đừng 
che mặt trời của tôi ». Một hôm, trông thấy một người nghèo xuống sông vục nước 
uống bằng hai bàn tay khum lại, Diogène nghĩ rằng cái bát của mình là dư nên đập 
bể bát luôn. 


146 - Đạo Phật du nhập vào nơi nào thì uốn theo phong tục của nơi đó nhưng vẫn giữ 
nguyên tinh túy. Cũng có lúc, vào những thời « thụt lùi », có thể Phật giáo bị coi như 
một mớ giáo điều yếm thế và một số nghi thức mê tín dị đoan, ngay cả bị coi là 
« buôn thần bán thánh ». Vì thế trong lịch sử nước ta, đã có lúc các nhà sư « trốn 
việc quan đi ở chùa », bị chính quyền bắt đi thi, kém thì bắt hoàn tục ! 


Đối với nhiều người Việt chúng ta, thì đi chùa, tin Phật nhưng vẫn cho Trời là ở trên 
Phật, « nhờ ơn Trời Phật.. » hay « nhờ ơn Trời Phật, Tổ tiên.. ». Theo lối suy nghĩ và 
cảm xúc từ bao nhiêu ngàn năm nay, thì Trời là đấng Tạo Hóa, sinh ra tất cả, nhưng 
chúng ta quan niệm về Trời nhè nhẹ thôi, khỏi đặt vấn đề tranh cãi, đi sâu vào thần 
học làm chi. Còn phải kiếm sống trên mảnh đất hẹp, còn phải để phòng quân Hán, 
quân Tống, quân Minh, quân Thanh và .. chứ ! Trời có thưởng có phạt (ngã đau như 
Trời giáng, Trời ra tai, Trời đánh còn tránh miếng ăn..) trong khi ấy Phật là từ bi, cứu 
khổ cứu nạn. Các nhà nghiên cứu nêu ra vấn đề : đạo Phật không công nhận có một 
đấng Tạo Hóa, thế mà người Việt mình vẫn nói Trời trong khi vẫn đi lễ Phật, mâu 
thuẫn nhỉ. Đạo Phật không công nhận có một linh hồn trường cưủ và bất biến, thế mà 
ở nhà vẫn có bàn thờ, thờ cúng tổ tiên ! Chúng mình vẫn sống như vậy cả mấy ngàn 
năm nay rổi , đâu có sao !_ Ai nghiên cứu thì cứ việc. Tin lẽ nhân quả, nghiệp báo, 
tái sinh, làm lành tránh dữ, niệm Phật cầu vãng sinh Cực lạc quốc, thế là đầy đủ lắm 
với người « bình thường ». Tết đến, đi chùa, đến trước bàn thờ ngài Quán Âm xin 


5 


xâm, van vái một cách thành kính và tự nhiên. Vào đến, trước khi lên đồng, cũng 
niệm « Nam mô A-Di-Đà Phật » ! Đức Phật có ở đó mà thấy vậy chắc cũng chỉ nhập 
định thôi. Tại sao ? Vạn sự giai không ! Khi thấm nhuâần Phật pháp, sẽ hay. Làm 
lành tránh dữ, tin nhân quả và tái sinh, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thành kính với 
tổ tiên, từ bi và hiển hòa, thế chẳng là đáng quý đáng phục lắm sao ! 


147 - Tôi cũng không hiểu cái lệ cài hoa lên áo nhân ngày lễ Vu Lan có từ bao giờ. 
Chắc chắn một điều là đó không phải là một phong tục cổ truyền của dân tộc ta. Một 
ông bạn tôi nói rằng : có một bài viết gọi là Bông hồng cài áo, trong đó nói đến 
phong tục ấy ở bên Nhật bản ; bài này văn hay và gây được mối xúc động khi nhớ 
đến cha mẹ. Có lẽ mấy em trong gia đình Phật tử lấy ý kiến ở đó, mà làm hoa để cài 
vào áo vào ngày rằm tháng bẩy. Ai được gài hoa cũng góp chút đỉnh vào thùng mà 
không nghĩ ngợi gì cả. 


148 - Bích quán Bà-la-môn là tên để chỉ ngài Bồ-đề-đạt-ma khi ngài sang Trung 
Quốc quay mặt nhìn vách trong nhiều năm. Bích quán nghĩa là nhìn vách, nhìn tường. 
Bà-la-môn là giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ, chuyên lo việc tế lễ. Đạo Bà-la- 
môn hiện hữu trước cả thời đức Phật. Gọi ngài là Bà-la-môn không đúng hẳn vì ngài 
là tổ thứ 28 của Phật giáo và là sơ tổ của Thiển tông, có lẽ thấy ngài là người Ấn nên 
người ta gọi như vậy. Nói « nhìn vách » thì ta hiểu là thiển định, không nên chấp vào 
nghĩa đen. Trong cuốn Thiên luận, D.T. Suzuki đã giải thích, đại khái bích quán là 
thiển định vững như tường vách, không gì lay chuyển nổi, với một ý chí vững bên như 
sắt đá. Thiền sư là người dùng ý chí mãnh liệt nhất. Thiển là gì ? « Là nấu dầu trên 
lửa hực » như một thiền sư đã nói. 


TB. Về Thiền và các vấn đề liên quan đến tu Thiền và Thiền tông, tôi đề nghị đạo 
hữu liên lạc với làng Cây Phong ở Montréal. 


149 - Đạo hữu khó tính quá. Tôi kể chuyện con sư tử chết, đạo hữu đòi biết kỹ hơn, 
hỏi cả xuất xứ. Mệt thật. Lần sau, tôi chẳng dại gì mà kể nữa ! Thì may sao, một 
ông trong « tòa soạn » (tòa soạn, mà không phải là tòa soạn, ấy mới là tòa soạn !) 
đưa cho tôi tài liệu in « đàng hoàng ». Một hôm, thấy nét mặt ngài A-Nan buồn 
rầu, đức Phật hỏi lý do, ngài trả lời rằng ngài mộng thấy bảy việc. Sau đây là giấc 
mộng thứ sáu : « Bạch Thế tôn, con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú 
chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú kinh sợ bỏ chạy, chẳng bao lâu trong thân sư tử 
sinh trùng bọ, trở lại cắn rỉa thịt sư tử ». Phật chỉ còn biết lắc đầu nói : « Voi lớn bỏ 
voi con, đó là điểm báo hiệu các trưởng lão đời sau, tự lo lợi riêng, không nâng đỡ 
lớp thanh niên hậu bối. Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải 
ngoại đạo phá hoại Phật pháp, mà chính hàng đệ tử xuất gia tại gia phá hoại pháp 
của ta ». 


59 


Nhân tiện có sách trong tay, tôi ghi luôn vài giấc mộng khác. Giấc mộng thứ ba : 
« Bạch Thế tôn, con thấy các tỳ kheo không theo lời Phật dạy mà cũng đắp cà-sa, 
chúng xuất gia rớt dưới hầm, còn hàng tại gia thì đi trên cầu ». Phật thốt nhiên thở 
dài nói : « A-Nan, điều ấy ám chỉ kheo đời sau, mở đại hội giẳng kinh, chỉ nói ngoài 
miệng, chẳắng phụng hành, họ lại tật đố hại nhau, rốt cuộc bị đọa lạc, hàng cư sĩ thừa 
cơ lên tòa cao, khinh chê tăng bảo, xâm chiếm chùa chiển, phỉ báng tỳ kheo, hủy 
hoại tháp miếu ». 


Giấc mộng thứ tư : « Bạch Thế tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không đủ, bị mắc kẹt 
trong đám gai ». Phật lại cảm xúc nói : « A-Nan, điều ấy nói rằng các tỳ kheo sau 
này bỏ pháp y không mặc, xả giới luật, ưa thế tục, nuôi nấng vợ con, đó thật là bất 
hạnh cho Phật pháp ». 


Giấc mộng thứ năm : « Bạch Thế tôn, con thấy trong rừng rậm um tùm, có rất nhiều 
heo rừng đào bới gốc rễ các đại thọ chiên đàn ». Phật lộ vẻ lo buồn, nói : « Ôi, điều 
ấy nói lên các tỳ kheo sau này chỉ tính toán về sinh kế, buôn bán Như Lai, tụng kinh 
làm nghề nuôi thân ». 


Đạo hữu ơi, đọc tới đây rồi, đạo hữu có chảy nước mắt như anh em chúng tôi chăng ? 
[Chép trong sách Thập đại đệ tử do HT Thích Tinh Vân soạn, Như Đức dịch, ấn tống 
1997]. 


150 - Dựa vào câu : « Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự » để lơ là không chịu 
đọc tụng kinh sách là quá đơn giản. Ý của các vị cổ đức là muốn khuyên chúng ta 
không nên chấp trước văn tự mà trở nên hẹp hòi, lấy ngón tay chỉ mặt trăng làm mặt 
trăng. Bản thân tôi có nghe mấy ông ở một phái kia nói rằng cứ thiển cho thật 
« nhuyễn » thì chỉ một tích tắc, bao nhiêu kinh sách vô óc hết ! Lạ nhỉ ! 

Thiền tông nhằm « /rực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật » chứ không nhằm chống 
stress. Nếu dùng thiển mà chống được stress thì đó là một ứng dụng cụ thể của 
Thiền mà thôi, không phải là mục đích của Thiển. 


151 - Tôi xin thú thật với đạo hữu rằng tôi chưa đọc hết « Những tông phái đạo 
Phật» của thày Thiện Hoa, và cũng chưa hể đọc «các bộ phái» như phái 
Sarvastivàda của các tăng sĩ Sarvastivàdin để xem chủ trương ra sao mà lại gọi là 
Nhất-thiết-hữu-bộ, cho nên tôi chịu không thể vào các chi tiết như đạo hữu nêu ra 
được. Mời đạo hữu tìm đọc cuốn sách Le Bouddhisme nổi tiếng của Edward Conze 
(bản chính bằng tiếng Anh), nay đã dịch ra tiếng Việt rồi. 

152 - Tôi xin kể « bẩy chúng ». Đệ tử của Phật được chia làm bảy chúng như sau : 

1/ Tỳ-khưu (Bhiksu) : phái xuất gia nam, từ 20 tuổi trở lên, đã thọ giới cụ túc (250 
giới). 


60 


2/ Tỳ-khưu-ni (Bhiksuni) : phái xuất gia nữ, từ 20 tuổi trở lên, đã thọ giới cụ túc (348 
giới). 

3/ Sa-di (Sràmanera) : phái xuất gia nam, đã thọ 10 giới. 

4/ Sa-di-ni (Sràmaneri) : phái xuất gia nữ, đã thọ 10 giới. 

5/ Thức-xoa-ma-na (Siksamànà) : phái xuất gia nữ, đang ở trong thời gian hai năm 
học giới để thọ giới cụ túc. 

6/ Ưu-bà-tắc (Upàsaka) : Phật tử tại gia, phái nam (còn gọi là cận sự nam). 

7/ Ưu-bà-di (Upàsika) : Phật tử tại gia, phái nữ (còn gọi là cận sự nữ). 

(Theo HT Thích Thiền Tâm, Phật học tính yếu. Phật học viện Quốc tế xb, CA. 
USA,1984). 


Chú thích. Khi nói « tứ chúng » hay « tứ bộ chúng », « bốn chúng » thì bỗ các số 3/ 4/ 
5/ trên đây. Một chữ chứng thôi thì nghĩa là số đông. Chúng sinh là sinh vật trải qua 
nhiều lần sinh tử (6 nẻo tức 6 đường luân hồi) [êtres, créatures ; beings]. 


153 - Khi tụng kinh Phổ Môn, có câu « xin cho con sớm được giới định đạo », đạo 
hữu thắc mắc : có lẽ là giới định huệ. Trước đây, tôi cũng thắc mắc như đạo hữu, vì 
trong Phật học ba chữ giới định huệ đi chung với nhau gọi là /ưm học, tóm tắt bát 
chánh đạo. Gần đây, do một sự tình cờ, tôi thấy tại trang 18, 19, 20 của cuốn sách 
nhỏ 24 trang của HT Mahasi tựa để Giáo huấn cao thượng của đức Phật (sách ấn 
tống), mấy chữ này : Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là định đạo. Chánh 
tư duy và chánh kiến lập thành tuệ đạo. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng 
tạo thành giới đạo. Vậy là chỉ thêm chữ đạo vào mà thôi. 


154 - « Vào nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai, ngôi chỗ của Như Lai » nghĩa là 
øì ? Nhà Như Lai là về đức đại từ bi. Áo Như Lai là nói về đức nhẫn nhục. Chỗ ngồi 
của Như Lai là nói về hết thảy các pháp là không. Ai mà có đủ ba điều ấy thì có thể 
giáo hóa chúng sinh. 


155 - Đúng vậy, tôi cũng đọc (không nhớ ở sách nào) rằng vua Quang Trung có ý 
định bỏ các chùa nhỏ, xây dựng tại mỗi huyện một chùa lớn cho xứng đáng với đạo 
Phật, nhưng tiếc rằng ngài mất sớm quá nên chưa thực hiện được ý định. 


156 - Đây là chuyện Phật giáo nước ta đầu thế kỷ thứ XIV : Sách 7ruyên kỳ mạn lục 
của Nguyễn Dữ nói rằng : « Số người cắt tóc làm tăng ni nhiều bằng nửa số dân 
thường ». Nguyễn Lang viết trong Việt Nam Phật giáo sử luận : « Tuy thực sự không 
hẳn tới như vậy, nhưng số lượng tăng sĩ thời nhà Trần chắc chắn là rất lớn... Nên 
Giáo Hội Trúc Lâm mới tổ chức kiểm fra tự viện và làm sổ tăng tịch. Chính vì tăng sĩ 
đông quá nên Pháp Loa mới hạn chế giới đàn thọ giới ba năm một lần, và mỗi lần 
như thế loại ra hàng ngàn thí sinh... Số tăng ni được xuất gia từ năm 1313 đến năm 
1329 là 15.000 người... Có thể nói, ít nhất số tăng sĩ thời đó cũng là 30.000 vị. Ở 


6l 


Trung Quốc, năm 1291, có 213.418 tăng sĩ và 42.318 ngôi chùa. Tỷ lệ tăng sĩ so với 
dân số, ở Đại Việt có thể cao hơn ở Trung Quốc... ». 


Đạo hữu kể nhiều chuyện đau lòng bên nhà, các việc ấy Giáo Hội Phật giáo nhà 
nước cũng không thể dấu được nên đã nói ra tình trạng mấy ông sư trẻ quốc doanh 
cầm phôn tay, lái xe cúp vi vút... « Pháp mạt sao được, chỉ có người mạt thôi » đạo 
hữu ạ. 


157 - Thiện căn là cái gốc lành, được vun xới từ nhiều kiếp trước do các nghiệp lành. 
Sau đây là một câu chuyện về thiện căn rút ra từ Trang nghiêm kinh luận (sách Kinh 
A-Di-Đà sớ sao đã ghi lại nơi trang 329) : Khi Phật còn tại thế, có một ông già đến 
cầu xin xuất gia. Ngài Xá-Ly-Phất và các đại đệ tử đều không chịu độ, do vì xem 
ông già nhiều kiếp không có thiện căn. Phật ngài độ cho, liền chứng đạo quả. Nhân 
đó Phật bảo đại chúng rằng : « Ông này, vô lượng kiếp về trước, làm ông tiểu đốn 
củi, bị cọp dữ rượt chụp, hoảng hốt bèn leo lên cây, nệm Nam mô Phật ; do thiện 
căn đó, nay gặp ta đắc độ ». 


Ghi chú. Sách Phật học tinh hoa của Nguyễn Duy Cần cũng có chép chuyện này. 


158 - Gặp mấy người ở xứ này đến thăm chùa lần đầu, nếu đạo hữu nói nhiều về lý 
thuyết như khổ, luân hôi, tái sinh... thì họ không thể « thấm » ngay được. Theo ý 
chúng tôi, trong lúc sơ kiến thì chỉ nhấn mạnh đến rờ b¡ và bất bạo động. Nếu họ 
muốn nghe nhiều nữa, thì hẹn một buổi nào đó, nói cho một nhóm người cùng một 
lúc và nghĩ trước xem họ thuộc thành phần nào, giáo chức, học sinh, sinh viên... để 
định nội dung cho thích hợp. Chúng tôi đã gặp một trường hợp : người đó không 
muốn nghe gì khác ngoài việc muốn nhờ uy lực của Phật để đuổi tà ma!! 


159 - Quan niệm của Lục Tổ Huệ Năng về 7Tzn Bảo và Tưm Quy được tóm tắt trong 
mấy lời dạy của ngài ở trong kinh Pháp bảo đàn : 


- _ Phật là GIÁC (tính giác ngộ). 
- _ Pháp là CHÁNH (tính chân chánh). 
- - Tăng là TỊNH (tnh thanh tịnh). 


Quy y GIÁC nơi tâm mình, đó gọi là LƯỠNG TÚC TÔN (phước đức và trí huệ). 
Quy y CHÁNH nơi tâm mình, đó gọi là LY DỤC TÔN (lìa khỏi mọi ham muốn). 
Quy y TỊNH nơi tâm mình, đó gọi là CHÚNG TRUNG TÔN (được đại chúng tôn 
trọng) 
Nếu tu theo hạnh ấy, đúng là TỰ QUY Y. 


Chúng ta nên chú ý rằng Lục Tổ luôn luôn đề cao vô /ướng (bài tụng vô ứzớng, sám 
hối vô rướng.. ) và, cũng như các thiển sư khác, ngài đặt vấn đề KIÊN TÁNH hơn là 


62 


nhắc đến Phật như là đức Phật Thích-Ca, ngài nhằm vào Pháp thân Phật chứ không 
nhắc đến báo thân và hóa thân Phật. 


160 - Câu hỏi của đạo hữu về các thừa có lời giải đáp thật hay ở trong kinh Pháp bảo 
đàn. Mời đạo hữu coi : « Trí Thường một ngày kia hỏi Đại sư (Lục tổ Huệ Năng) 
rằng : Phật nói pháp thì có ba thừa, sao lại còn nói tối thượng thừa ?... 


Đại sư đáp : Ngươi tự xem bổn tâm, chớ chấp pháp tướng bên ngoài. Pháp không có 
bốn thừa, tại lồng người chia ra có ngôi thứ sai khác. 


Bậc thấy, nghe, chuyên tụng, ấy là /iểu thừa. 

Bậc tỏ pháp, rõ nghĩa, ấy là frung thừa. 

Bậc y theo pháp tu hành, ấy là đại thừa. 

Bậc muôn pháp đều thông, muôn pháp gồm đủ, hết thảy chẳng nhiễm, lìa các pháp 
tướng, không chấp một pháp nào cả, ấy gọi là rối thượng thừa. 

Chữ ¿ha thực nghĩa là làm, chẳng phải là lấy miệng tranh nhau. Ngươi cần tự tu lấy, 
chớ hỏi nữa. Bất cứ lúc nào cũng phải tự tánh, tự như. 


Trí Thường làm lễ tạ ơn, trọn đời theo hầu Tổ sư ». 


161 - « Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma ». Có câu đó thật. Mới nghe, dễ phát sợ 
! Nhưng phải đặt vào trong bài văn thì mới hiểu. Ý câu đó là : Khi ngồi thiển, nếu 
thấy cảnh giới nào đó thì đừng có dính vào, mắc vào, mà phải lướt qua đi, nhằm đúng 
mục đích của việc tọa thiển là kiến tánh, giác ngộ. Chỉ có thế thôi. Sở dĩ phải nói 
mạnh như trên đây là cốt để cho hành giả nghe rồi nhập tâm dễ dàng. Dĩ nhiên, 
người phàm như chúng ta thì chớ bao giờ « phát ngôn » như vậy. 


162 - Sangha hay Samgha là chữ Phạn, phiên âm thành /ăng-già. Đó là đoàn thể các 
vị tỳ-kheo, chữ này có nghĩa chung chứ không chỉ riêng một vị tăng nào. Còn chữ 
Singha thì khác hẳn, nghĩa đen là con sư tử. Sư tử quốc là nước Tích Lan (Ceylan, 
nay là Sri Lanka - trong chữ Lanka này ta lại thấy chữ Lăng già). Trong tên nước 
Tân Gia Ba (Singapore, Singapour) cũng có chữ singha là sư tử. 


Sangha (skt., lít. crowd, host) the Buddhist commumty. In a narrower sense, the 
angha consists of monks, nuns and novices. In a wider sense, the sưngha also 
includes lay followers. 

163 - Khi cái áo cà-sa trải thẳng ra thì nó hình vuông, cho nên áo cà-sa còn gọi là áo 
vuông, chữ hán việt là phương phục (phương là vuông, phục là y phục, quần áo). Tôi 
nghĩ rằng chữ này ít dùng lắm. Khi dùng chữ « đâu tròn áo vuông » để chỉ nhà sư thì 
bất lịch sự, vì có ý nói đến cái đầu trọc mà người ta dùng để chế riễu các nhà sư. 


Cà-sa phiên âm từ chữ phạn Kasaya. 


63 


164 - Thỉnh thoảng được thư với vài câu vui cười kể cũng hay ! Vâng, người ta nói 
mâm ngũ quả, tại sao đạo Phật lại nói / guả ? Đạo hữu đố tôi biết đó là bốn quả gì 
? Nói quả đào thì đạo hữu cho rằng tôi nhớ ông Tế Thiên đi trộm trái đào của Tây 
Vương Mẫu. Nói quả na thì đạo hữu lại chê rằng chưa ngán mấy chục năm chiến 
tranh hay sao. Nói quả Phật thủ thì chắc ăn đấy nhỉ. Thôi, xin vào việc : tu thanh văn 
thừa thì lần lượt đạt được bốn quả-vị từ thấp đến cao là 1/ Tu-đà-hoàn (nhập lưu). 
2/ Tư-đà-hàm (nhất lai). 3/ A-na-hàm (bấtlai). 4/ A-la-hán (bất sanh). Chịu chưa 
thầy ? 


165 - Như Lai là gì ? Như là như thế, lai là đến. Tất cả các đức Phật quá khứ, hiện 
tại, vị lai đều đến với loài người như vậy, không khác. Kinh Kim cang nói : « Như 
Lai không từ đâu đến, cũng không từ đâu đi », vậy Như Lai chính là tính thường trụ, 
thường hằng của vạn pháp vậy. Kinh tạng Pali nói thêm rằng Như Lai là bậc Thánh 
đã chứng được tính chân thực và tính bình đẳng của các pháp và đến tam giới (dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới) để hóa độ chúng sanh. 

Ta thường thấy trong các kinh, khi đức Phật Thích-Ca tự xưng thì ngài dùng chữ Như 
Lai. 


166 - « Giáo hành lý tam kinh » nghĩa là gì ? Tam kinh là nói ba cuốn kinh chính của 
Tịnh độ tông, đó là : kinh A-D¡-Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. 


Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Pháp Bảo có bốn loại là : giáo pháp, lý pháp, hạnh 
pháp, quả pháp, nói ngắn là giáo, lý, hạnh, quả. Kinh Tâm Địa Quán giảng : « Hết 
thảy những thanh, danh, cú thuộc pháp vô lậu, phá tan vô minh, phiển não, nghiệp 
chướng gọi là giáo pháp. Các pháp hữu vị, vô vị gọi là lý pháp. Giới, định, tuệ gọi là 
hành pháp. Diệu quả vô vi gọi là quả pháp ». Đọc vậy, chúng ta thấy khó quá. Nói 
cho dễ hiểu : giáo, lý, hạnh, quả là lời dạy của Phật, nghĩa lý trong đó, sự tu hành và 
các đạo quả do tu hành mà đạt được. 


167 - Tứ đức có nhiều nghĩa. Theo luân lý xưa, tứ đức của phụ nữ là : công, dung, 
ngôn, hạnh. Tứ đức hay tứ hạnh là : hiếu, đễ, trung, tín. Theo Phật giáo thì Niết-bàn 
có tứ đức là : /hường, lạc, ngã, tịnh. Bốn chữ này dính líu đến /ứ điên đảo (bốn điều 
lộn ngược), đó là : vô thường mà cho là thường, buôn khổ mà cho là vui sướng, vô 
ngã mà cho là hữu ngã, bất tịnh mà cho là tịnh. 


168 - Tục truyền rằng ở gần Ba-la-nại, người ta đào được một tấm đá có khắc chữ 
mà không ai đọc nổi. Sau, có một người dòng dõi cao sang và hiểu biết rất rộng tên 
là Ca Chiên Diên đọc được cho nhà vua nghe như sau : « Ai là vua trong các vị vua 2 
Ai là thánh trong các bậc thánh ? Thế nào là người ngu ? Thế nào là bậc trí ? Làm 
sao lìa được cấu uế ? Làm sao đạt được Niết-bàn ? Ai là kẻ chìm trong biển sinh tử 
? Ai là người tiêu diêu cõi giải thoát ? ». Tuy đọc được nhưng không trả lời được các 


64 


câu hỏi đó, Ca Chiên Diên hứa với nhà vua trong bảy ngày sẽ trả lời. Đi tìm hỏi mọi 
thày giỏi đương thời, ai cũng chịu. Cuối cùng, Ca Chiên Diên đến thỉnh giáo đức 
Phật, được ngài dạy ngay rằng : « Vua trong các vua là vua cõi trời thứ sáu. Thánh 
trong các Thánh là đức Phật đại giác. Bị vô minh nhiễm ô là kẻ ngu. Hay diệt hết 
các phiền não là bậc trí. Tu đạo, la tham sân si tức là la cấu uế. Hoàn thành giới, 
định huệ, tức là chứng Niết-bàn. Người chấp trước ngã pháp chìm trong biển sinh tử. 
Người chứng được pháp tánh duyên khởi dạo chơi trong cõi giải thoát ». Nghe xong 
lời Phật, Ca Chiên Diên liền khai ngộ, lễ tạ và quy y Phật. Sau, ông là một trong 
mười đại đệ tử của đức Phật, « nghị luận đệ nhất ». 


169 - 1/ Hòa nam do chữ phạn Vandana phiên âm ra. Vandana nghĩa là lễ bái, đỉnh 
lễ. « Hòa nam thánh chúng » nghĩa là « đỉnh lễ các bậc Thánh ». 2/ Huyền nghĩa là 
sâu kín, thanh tịnh. Khi nói Huyễn môn là có ý chỉ đạo Lão hay đạo Phật. Hoa tạng 
là tên chỉ Tịnh độ của đức Phật Tì-lô-xá-na (Vairocana, tức là đức Phật đầu tiên, 
Phật tối sơ) mà cũng là của toàn thể chư Phật. 3/ Phi-hữu phi-không nghĩa là chẳng 
phải có, chẳng phải không. Đây là quan niệm của các bậc tu Đại thừa, vượt qua 
quan niệm chấp có của phàm nhân và quan niệm chấp không của tiểu thừa. 


170 - 1/ Chữ « vô học » khác hẳn với nghĩa ngoài đời. Bậc vô học là những vị không 
phải học nữa, và bậc hữu học là những người còn phải học thêm. 2/ 7 đại là : đất, 
nước, gió, lửa (đại là lớn, không phải là đời). Thêm /hức vào thì thành ngũ đại. 
Thêm không vào nữa thì thành /c đại. 3/ Đó là người Ấn tắm ở sông Hằng chứ 


không phải Phật tử. Họ tin rằng nước sông Hằng rửa sạch tội lỗi. Hằng hà sa số 


nghĩa là số cát ở sông Hằng, ý nói rất nhiều, không đếm nổi. 

171 - 1/ Đôn Hoàng là tên một cái động ở phía Bắc nước Tàu, nơi đó người ta phát 
hiện được nhiếu kinh sách Phật giáo rất quý. Nơi đó, khí trời khô ráo nên sách không 
bị ẩm mục. 2/ Vườn Lâm-fì-mi (nơi đản sanh đức Thích-Ca) ngày nay thuộc địa phận 
nước Nê-pan (Népal). UNESCO đang vận động gây quỹ để trùng tu. Nhiều đạo hữu 
đã có cơ duyên tới hành hương ở đó. 3/ Chữ Phạn Prz/yeka phiên âm là Bích-chi-ca, 
nói ngắn là Bích-chi. Prafyeka Buddha là Bích-chi Phật. Các vị này quán 12 nhân 
duyên, diệt vô minh (do đó mà diệt cho đến hết tức là đến lão, tử) nên giác ngộ, vì 
thế gọi là Duyên giác. Lại vì sinh ra nhằm lúc không có Phật ra đời, tự mình tu học 
mà giác ngộ nên gọi là Độc giác. 

172 - KỂ « lục sư ngoại đạo » là những ai thì mệt óc quá. Chúng ta căn cứ vào lời 
của HT Thích Thiền Tâm như sau để hiểu do đâu mà có (tôi trích ngắn gọn thôi) : 
« Giáo lý Phệ-đà diễn biến qua ba giai đoạn là Phệ-đà thiên thư, Phạm thư và Áo 
nghĩa thư. Có những phái chịu ảnh hưởng của Phệ-đà, có học giả thoát ly tư tưởng 
Phệ-đà. Có nhiều phái xuất hiện, hoặc xung đột nhau, hoặc dung hòa nhau. Kiểm 
điểm lại, có thể chia các tư trào bấy giờ làm hai hệ thống : Phệ-đà và Phản Phệ-đà. 


65 


Hệ thống Phệ-đà tuy nhiều nhưng đáng kể chỉ có Lực đại học phái. Hệ thống Phản 
Phệ-đà thì có Lực sư ngoại đạo ». (Phật học tỉnh yếu, quyỀn 1, tr.42. Từ trang 43 đến 
trang 64, sách nói kỹ về 12 phái ấy). 


« Sau khi đức Thích-Ca thành Phật, ngài ngự gần thành Xá Vệ mà giáo hóa. Sáu vị 
sư ngoại đạo muốn tranh tài với Phật. Khi vua Ba-tư-nặc bày ra cuộc tranh đấu về 
biện luận và pháp thuật thì họ thua Phật rất xa ». [Theo Tờ điển Đoàn Trung Còn. 
Sách này có kể tên sáu vị ấy nhưng khó viết và khó đọc, tôi ngại quá! (thí dụ : ông 
A-kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la) |]. 


Phệ-đà hay Vệ-đà, Bệ-đà, Tỳ-đà phiên âm từ chữ phạn Veđa (Veda nghĩa là hiểu biết, 
trí thức) là sách thánh, là kinh luận của đạo Bà-la-môn, gồm có bốn bộ, gọi là 7 
Minh, nội dung rất rộng rãi, từ các bài ca, lời đọc trong khi hành lễ ở các đàn cho tới 
gieo quẻ, bày trận, kỹ thuật v.v... Tác giả chắc chắn phải gồm nhiều người. Thời 
gian sưu tập có thể kéo dài hàng thế kỷ.. 


173 - Ba-r-nặc (skt: Prasenaji) là vua nước Câu-tất-la (Kosala) ở thành Xá-Vệ 
(Sravasri) sinh ra cùng ngày với đức Phật Thích-Ca. Nhà vua giao thiệp thân thiện 
với vua Tịnh Phạn (thân phụ của Phật) và thường ủng hộ, che chở Giáo Hội Tăng già 
cũng như cúng dàng đức Phật. Đức Phật khuyên nhà vua nhiều điều để trị dân cho 
đúng đạo. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhân buổi cúng dàng trai tăng trong hoàng 
cung, đức Phật có thuyết kinh ấy cho nhà vua. Sau nhà vua bị con là Lưu-ly chiếm 
ngôi nên chạy sang lánh ở thành Vương Xá (Ràjagriha) của vua A-xà-thế 
(Ajàtasatru) và mất ở đó. Lưu-ly lên ngôi, gây hấn và tàn phá nước của dòng họ 
Thích, sau chết thiêu trong một cuộc hỏa hoạn. 


Ghi chú. Sở dĩ thỉnh thoảng chúng tôi thêm chữ Anh, Pháp, chữ pal hay sanskrir là 
muốn chuẩn bị cho các bạn trẻ đang theo học các trường ở Âu và Mỹ tiện tra cứu. 


174 - Câu « Tất cả các kinh Phật giống như ngón tay chỉ mặt trăng » lấy ở trong 
kinh Viên Giác. Rất nhiều người nhắc đến câu đó, có người dùng làm tựa đề sách. 
Ý nghĩa như sau này : Một người hỏi : mặt trăng đâu ? Một người khác dùng ngón 
tay chỉ lên mặt trăng cho mà thấy. Người ấy nương theo ngón tay thì thấy mặt trăng. 
Vậy ngón tay chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh, ai chấp ngón tay là mặt 
trăng thì sai lầm. Cũng vậy, các kinh Phật là ngón tay chỉ về chân lý, ai chấp vào 
chữ nghĩa của kinh mà không chịu tìm chân lý, không chịu tìm cái chân tâm của 
mình, không chịu áp dụng để tu tìm đường giác ngộ và giải thoát thì quên mất mục 
đích của đạo Phật. 

175 - Mấy chữ « đấu chân vơi » ngắn ngủi ấy không được rõ và tôi chưa nghe nói 
trong các câu chuyện đạo. Nhân dịp đi Vancouver dự đại hội, tôi gặp một vị sư, đem 
ra hỏi, thì mới biết rằng đó là hai kinh trong Trung Bộ Kinh, tên là Dấu chân voi, một 


ó6 


kinh tên là « Tiểu kinh dụ đấu chân voi » và một kinh tên là « Đại kinh dụ về dấu 
chân voi ». Đại khái trong kinh thứ nhất, một người yết kiến Phật rồi ra về, nói rằng 
sự chứng đắc của Phật, người phàm không hiểu được, chỉ suy đoán giống như khi 
thấy dấu chân voi chứ không phải thấy chính con voi. Đức Phật dạy rằng theo dấu 
chân voi rồi thì hãy gắng tìm đến con voi mà coi tận mắt. Ý ngài nói là muốn hiểu 
sự chứng đắc thì hãy gắng tu đến lúc chứng đắc. Kinh thứ nhì do ngài Xá-Ly-Phất 
giảng rằng dấu chân voi lớn lắm, không có chân con thú nào bằng, mọi dấu chân thú 
đều lọt vào trong dấu chân voi cả, rồi ngài bảo rằng mọi pháp môn đều lọt vào trong 
Tứ Diệu Đế cả. 

Tôi không có Trung Bộ Kinh nên không thể nói rõ hơn cho đạo hữu được. 


176 - Khóa hạ tức an cư kết hạ là một thời kỳ tu tập chung của chư tăng (hay chư mi) 
kể từ 16 tháng tư đến 15 tháng 7 âm lịch. Sau mỗi khóa hạ thì mỗi vị thêm một tuổi 
đạo, vì thế trong ngày rằm tháng 7, Phật tử mừng tuổi chư tăng ni (người thế tục 
mừng tuổi nhau ngày mùng I1 Tết), ngày đó đối với chư tăng ni là hoan hỷ nhật. 
Trước khi kết thúc khóa hạ thì mỗi vị phải làm lễ z z. tự ý nói ra những khuyết 
điểm của mình trước chư tăng (ni) cầu xin được chỉ bảo thêm và sám hối. Kết hạ là 
một lệ có từ thời đức Phật. 

177 - « Được thân người là khó lắm », ý câu này như sau : chết rồi, phải tái sinh vào 
một trong sáu nẻo thiên, nhân, a-tu-la, súc sinh, quỷ đói, địa ngục ; nếu được tái sinh 
làm người thì khó, làm người sung sướng lại càng khó. Trong sách có kể chuyện một 
con rùa mù sống dưới đáy biển, mấy trăm năm mới thò đầu lên mặt nước một lần. 
Trên mặt biển, có một cái bọng với lỗ hổng ở giữa, trôi dạt theo sóng. Con rùa trồi 
đầu lên có dễ trúng vào cái lỗ hổng của bọng không ? Khó lắm lắm. Được tái sinh 
làm người cũng khó như thế. 


Phật học có danh từ « /c nan » (sáu cái khó). Đó là : khó gặp Phật ra đời, khó được 
nghe chánh pháp, khó sinh lòng lành, khó sinh ra nơi đô hội trung tâm, khó được thân 
người, khó được các căn trọn vẹn dù làm thân người. 


Phật tử chúng ta đi chùa đều đặn, đã thành một thói quen, đó là một thói quen tốt. 
Tuy nhiên, nếu thói quen ấy không kèm thêm sự suy nghĩ về lời Phật dạy, về sự quay 
vào bên trong để tự xét mình rồi tu tỉnh sửa mình, chuẩn bị cho kiếp sau thì e rằng 
không kỊp. 


178 - Theo chỗ tôi biết thì các tu sĩ Thiên chúa giáo hàng năm có tham dự « cấm 
phòng » nghĩa là ở riêng trong phòng một thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ về đạo lý, 
về tư tưởng và hành vi... của mình. Đối với Phật giáo thì danh từ « cấm phòng » 
mang ý nghĩa khác. Phật học từ điển Đoàn Trung Còn ghi : Hồi xưa, chư tăng phạm 


67 


giới thì bị Giáo hội phạt ở luôn trong phòng không được bước chân ra, để ăn năn tội 
của mình ; bị phạt như vậy trong thời gian ít nhất là sáu ngày. 


179 - Đạo hữu lầm rồi đó. Năm mới không phải là ngày Phật đản. Năm mới của 
chư tăng ni là hoan hỷ nhật nhằm vào ngày rằm tháng bảy âm lịch. Ngày đó là ngày 
giải hạ tức là kết thúc khóa hạ, mỗi vị thêm một tuổi đạo. Còn ngày rằm tháng tư âm 
lịch là ngày Phật đản, theo lối nói bình dân là ngày Bụt sinh Bụt nở, Bụt sinh năm 
623 trước Tây lịch, tịch năm 543 trước Tây lịch. Năm 543 ấy được chọn làm năm l1 
của Phật lịch. 


180 - Đạo hữu đọc chú mà không hiểu thì cũng giống như mọi người. Chú là những 
câu dài hay ngắn mang tính cách bí mật để giúp người tu học trong nhiều vấn để như 
cầu an, đảo bệnh, chống ác thần, cầu vãng sinh, tránh tai ương v.v.. Người ta không 
dịch các câu chú vì nghĩ rằng âm thanh đã chọn sẽ có một tác dụng nào đó, thâu sức 
anh linh trong vũ trụ ; nếu đổi âm thanh thì sẽ mất linh ứng. Nhờ tụng chú mà thâu 
đủ giáo pháp của Phật. Nhờ tụng chú mà tâm hết tán loạn. Chú giúp giữ trọn vẹn cái 
thiện, ngăn cái ác. 

Một số câu chú có được dịch nghĩa, thí dụ như chú đại bi « Yế đế, yết đế, ba la yết đế, 
ba la tăng yết đế, bô đề, tát bà ha » có nghĩa là : « Qua đi, qua đi, tất cả qua đi, qua 
mau đi, giác ngộ, viên thành ». 


Chữ Phạn Dhàran¡ phiên âm là đà-la-ni, dịch là chú, thần chú, chân ngôn, tổng frì. 
Chữ Phạn M⁄anra phiên âm là mạn-đà-la, mạn-frà-la, dịch là lĩnh phà tức bùa linh, 
họa trên giấy hay trên gỗ, có khi vẽ trên hư không. Linh phù thật lớn gọi là đàn hay 
đạo tràng. 

Chữ Phạn Muadrà phiên âm là mẫu-đà-la, dịch là ấn hay pháp ấn. Đó là các dấu hiệu 
bằng vẻ mặt, tay hay thân để tỏ một ý gì. 

Chú, bùa, ấn hay thân chú, linh phù, pháp ấn tức là đà-la-ni, mạn-đà-la, mẫu-đà-la 
gốc từ Mật giáo. Ba thứ ấy liên kết chặt chẽ với nhau, gọi là /ưm mật : thần chú là 
ngữ mật, linh phù là ý mật, ấn là thân mậi. 

Tiếng Pháp : ƒormules magiques, dessins magiques, geStes magiques. 


181 - Câu chuyện « zmất đấu » là chuyện ở trong kinh Lăng Nghiêm. Có một anh 
kia, tên là Diễn-nhã-đạt-đa soi gương thấy đầu mình, đến khi úp gương xuống thì 
không thấy đầu mình đâu cả. Anh ta vội ôm đầu, vừa chạy vừa la : « Tôi mất đầu rồi 
!». Chuyện này cho ta thấy rằng : cái mà anh ta mất chỉ là cái bóng chứ cái đầu thật 
của anh ta vẫn còn. Người đời hay bấu víu vào những cái bóng, cái dáng mà quên 
mất rằng mình có một thứ thực, đó là chân tâm của mình. 


182 - Tôi xin chép hầu quý đạo hữu một đoạn ngắn mà tôi thấy xúc tích và dễ 
hiểu, trích từ bài của HT Mahasi : 


68 


« Trong mỗi sự thấy đều có ba yếu tố là nhãn căn (mắt), nhãn trần (vật được thấy) và 
nhãn thức (sự biết của mắt). Khi sự biết của mắt phát sinh thì cẩm giác yêu ghét phát 
sinh, /ri giác về vật được thấy phát sinh, sự cố ý thấy cùng sự / tâm đến đối tượng 
phát sinh. 


Mắt và vật bị thấy là những tập hợp vất chất (sắc uẩn) mà chúng ta chấp lấy và coi là 
trường cửu, đáng yêu và là sở hữu của ta thực sự. Cái biết của mắt cùng các cảm 
giác, tri giác (phản ứng của thọ, tưởng, hành, thức), cũng được chúng ta coi như 
trường cửu, đáng yêu và là sở hữu của ta. Tóm lại, mắt và vật bị thấy là những tập 
hợp của vật chất (Sắc) và sự biết của mắt là tâm (Danh), chỉ có vậy thôi, không có gì 
khác. Các hiện tượng tâm-vật lý này sẽ phát sinh mỗi khi ta nhìn, và mỗi tác động 
nhìn thì sinh ra rồi diệt ngay tức khắc. Thế mà chúng ta cất giữ và xem là trường cửu 
bất biến. Sự chấp giữ và cái nghiệp tạo ra chính là nguyên nhân của tái sinh. Có tái 
sinh nên có đau khổ, già, chết. Nếu không có luyến ái phát sinh thì nghiệp tạo ra bởi 
sự chấp thủ, ao ước một kiếp sống mới cũng dừng nghỉ. Kết quả là chấm dứt khổ đau, 
già, chết ». 


183 - Tìm hiểu những câu nói, tiếng hét, gậy đập.. của các thiển sư là một việc rất 
khó vì những điều ấy dành cho riêng hai thày trò, thày biết trò đã tu đến mực nào, 
chỉ cần mở một cái nút nào đó là xong. Thơ văn của các vị thiển sư cũng vậy, ai tu 
đến một bậc nào đó thì hiểu, người phàm như chúng ta phải nghe giảng thì may ra 
nắm được chút ít. 


Xin lấy một thí dụ. Ngài Pháp Loa hỏi ngài Điều ngự Giác hoàng rằng : « Thế nào 
là ý của Tổ ở Ấn Độ sang 2 Trả lời : Bánh vẽ ». Khó hiểu thật. Khi được nghe giảng 
rồi thì mới hiểu rằng : lời giảng dạy gì thì cũng chỉ là bánh vẽ, nghĩa là ăn không thể 
no được. Học lời dạy của Phật, của Tổ mà chỉ nghe để đấy thôi thì bản thân chẳng 
được gì cả, phải quay vào trong mà tìm chân tánh, phải gắng tu hành, thí dụ tu thiển 
nhằm kiến tánh thành Phật. 


184 - Con người ta có hai thứ tâm : vọng tâm và chân tâm. Vọng tầm là cán tâm lăng 
xăng bám víu vào các cảnh bên ngoài và cho đó là thật. Người ta thường nhận cái 
vọng tâm ấy là cái ta. Chân tâm mới đích thực là có thật. Đức Phật ví vọng tâm như 
người khách ngủ trọ, qua đêm đến sáng lại ra đi. Ông chủ nhà thì lúc nào cũng ở đó. 
Người khách ấy ví như vọng tâm. Ông chủ nhà ví như chân tâm. 


185 - Niêm hoa vi tiếu nghĩa là giơ hoa, mỉm cười. Đây là nói đến việc fruyên tâm 
ấn ở hội Linh Sơn. Đức Phật giơ cao cành hoa lên, đại chúng yên lặng, không ai hiểu 
gì. Riêng một mình ngài Ca-Diếp rạng rỡ mỉm cười. Đức Phật nói : « Ta có chánh 
pháp nhãn tàng, Niết-bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, trao phó 
cho Ma-ha Ca-Diếp ». 


69 


Từ điển Phật học Hán Việt, quyển 1, trang 1078, chép đại ý như sau: « Nhưng việc 
này chép ở kinh nào, do ai truyền thuật, các kinh trong Đại tạng đều không thấy nói 
đến. Đến đời Tống, Vương An Thạch nói rằng coi thấy việc ấy trong Đại Phạm 
Vương vấn Phật quyết nghị kinh ». 


Ghi chú. Y bát truyền cho tổ thứ nhất là Ca-Diếp, tổ thứ nhì là A-Nan.... cho đến tổ 
thứ 2§ là Bồ-để-đạt-ma. Tổ Bồ-để-đạt-ma sang Trung Quốc lập ra Thiển Tông, ngài 
là sơ tổ, truyền đến tổ thứ sáu là Huệ Năng, đến đây hết truyền y bát. 


186 - Mấy câu « Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng ; Này am Phật Tích, này 
động Tuyết Quynh ; Nhác trông lên ai khéo họa hình ; Đá ngũ sắc long lanh như gấm 
dệt... » lấy ở trong bài Nương Sơn phong cảnh (Phong cảnh chùa Hương) của Chu 
Mạnh Trinh. Theo chỗ tôi biết thì còn một suối Giải Oan nữa ở chân núi Yên Tử. 
Tục truyền rằng khi vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con để đi tu ở núi Yên Tử 
thì các cung nữ xin đi theo. Đến chân núi, ngài ra lệnh cho mọi người trở về. Các 
cung nữ này không chịu về, tự trầm ở suối cạnh đó. Suối ấy gọi là suối Giải Oan, 
gần đó có chùa Giải Oan. 

187 - Đa số chúng ta chọn pháp môn Tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sinh Cực lạc, dựa 
vào 48 lời nguyện của đức Phật A-Di-Đà và kinh A-Di-Đà. Cứ đơn giản như thế mà 
làm, đồng thời tu tỉnh cho hết tham, sân, si, thanh tịnh hóa ba nghiệp. 


Các thiền sư không quan niệm có một cõi Cực lạc ở nơi xa xôi, mà cho rằng ngay ở 
trong tâm mình, « tâm tịnh tức độ tịnh ». Các thiển sư cũng không quan niệm có Phật 
A-Di-Đà ở Tây Phương mà cho rằng Phật A-Di-Đà chính là Phật tánh có sẵn trong 
mỗi người, « tự tánh Di Đà ». 


Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. 
Di-Đà là tính sáng soi, há phải nhọc tìm về Cực lạc. 


Chúng ta không nên ngạc nhiên vì một đằng nhìn về s¿/ một đằng nhìn về /ý. 


188 - Đó là một chuyện có mục đích để cao pháp môn niệm Phật của Tịnh độ tông. 
Chuyện như sau : Có một nhà sư đau nặng, sắp chết, thần thức xuống âm phủ, thấy 
nơi điện của Diêm Vương có bàn thờ thiển sư Vĩnh Minh và Diêm Vương thường tới 
lễ bái. Hỏi ra thì biết thiển sư Vĩnh Minh công đức tu niệm Phật quá cao nên khi tịch 
thì về thắng Tịnh độ thượng phẩm thượng sanh, mà không qua điện của Diêm Vương. 
Diêm Vương cảm phục nên lập bàn thờ ngài để lễ bái. Nhà sư khi tỉnh lại bèn nói 
chuyện đó. 


Có điều thắc mắc : thiển sư mà tu Tịnh độ ? Ngài Vĩnh Minh khuyên : « Có Thiển 
tông, có Tịnh độ ; Như thêm sừng cho mãnh hổ ; Đời hiện tại làm thày người ; Đời vị 


70 


lai làm Phật tổ. Có Thiển tông, không Tịnh độ ; Mười người tu, chín người 
đổ...Không Thiền tông, có Tịnh độ ; Vạn người tu, vạn người đỗ... ». 


199 - Đại Phạm Thiên Vương hay Phạm Thiên Vương hay Phạm Vương (sanskrIt : 
Brahma) là chúa tể Ta-bà thế giới. Đó là theo quan niệm của đạo Phật. Nhiều khi 
người ta gọi ngắn là Phạm Thiên, nếu chúng ta không chú ý thì có thể bị lầm lẫn, vậy 
phải theo mạch văn mà hiểu theo một trong ba nghĩa như sau: 1/ Phạm Thiên là 
Phạm thiên vương nói ngắn. 2/ Phạm thiên là bốn cõi trời của miền Sơ Thiền cõi Sắc 
giới (Phạm thân thiên, Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại Phạm thiên). 3/ Chư 
Thiên sống trong bốn cõi trời vừa nói. (theo 7ờ điển Đoàn Trung Còn). 


Theo đạo Bà-la-môn (Brahmanisme) thì Ørzizna là đấng Tạo Hóa. Kinh điển của 
đạo Bà-la-môn viết bằng sanskrit cho nên chữ sanskrit gọi là chữ Phạm, nói chệch 
thành Phạn. 


Brahmà : un des principaux dieux du panthéon hindou, premier créé et créateur de 

toute chose. lÏ est souvent reprếésentếé avec quatre bras et quafre têtes qui 
š ở . . z ` .A? 

symbolisenf son omniscIlence et son omniprésence (từ điển Larousse). 


Phạm là một từ ngữ dùng nhiều trong đạo Phật. Ngoài cái nghĩa là chữ sanskrit, nó 
có nghĩa là thanh tịnh, thí dụ : phạm hạnh. 


The Sanskrit Canon là Tam Tạng viết bằng chữ Phạn, do Bắc tông dùng ; /he Pali 
Canon làTam Tạng viết bằng chữ Pali, do Nam tông dùng. 


200 - « Lưới Đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.. ». 
Lưới Đế châu nghĩa là gì ? Đế là Đế Thích, châu là châu ngọc. Đế châu nghĩa đen là 
châu ngọc của Đế Thích. Muốn hiểu kỹ thì coi chỉ tiết như sau : Đế Tích là vua cõi 
trời Đao-Ly, ở thành Hỷ Kiến trên đỉnh núi Tu-di. Đế vống là lưới chăng ở cung điện 
của vua Đế Thích. Lưới ấy làm bằng châu ngọc đan xen chồng chéo vào nhau, trùng 
trùng vô tận. Các viên ngọc châu hạt nọ chiếu sáng vào hạt kia, chiếu đi chiếu lại, 
trùng trùng vô tận. Những hình ảnh ấy dùng để nói lên /ý /rùng trùng duyên khởi là 
một lý quan trọng bậc nhất của đạo Phật. [Đế Thích còn gọi là 7Thích-đề-hoàn-nhân, 
gọi cho đủ là Thích-ca-đề-bà-nhân-đà-la, do phiên âm từ chữ Sakra devànàm Indral. 


201 - « Tứ sinh, cửu hữu, đồng đăng Hoa tạng huyền môn ; Bát nạn, tam đồ cộng 
nhập T)-lư tính hải » nghĩa là gì ? Đây là hai câu ở bài cúng ngọ. 


Tứ sinh : thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. 

Cửu hữu hay cửu địa (chín nẻo) : địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-la, nhân, và chư 
thiên Dục giới, đó kể là một. Cộng với bốn nẻo của Sắc giới và bốn nẻo của Vô sắc 
giới là chín. 

Đông đăng nghĩa là cùng lên. 


71 


Hoa tạng nói cho đủ là Liên hoa tạng thế giới, nghĩa là thế giới chứa toàn hoa sen, 
cõi tịnh độ của chư Phật, mỗi đức Phật có Liên hoa tạng thế giới của mình. 

Huyền môn : cửa huyền, huyền là sâu kín thanh tịnh. 

Bát nạn là tắm nạn sau này: địa ngục, nøạ quỷ, súc sinh, ở châu Bắc-câu-lư quá sung 
sướng nên không tu, ở cảnh trời Vô tưởng không tu được, đui điếc câm, chỉ lo biện 
bác việc đời mà không tu, sinh trước Phật và sau Phật nên khó tu. 

Tam đồ là hỏa đỗ, huyết đồ, đao đồ, cũng là tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh). 

Tỳ-lw hay Tỳ-lô-xá-na là đức Phật bao trùm hết mọi đức Phật, gọi là Tối sơ Phật. 
Tính hải : biển tính, ý nói Pháp thân Phật rộng lớn vô cùng. 

Hai câu trên là lời nguyện cho mọi chúng sinh cùng được lên Tịnh độ của chư Phật, 
cùng được nhập vào Pháp tánh. 


202 - « Lần trước tôi đã được trả lời về Lục sư ngoại đạo rồi, nay tôi lại thắc mắc về 
chữ Phật pháp ngoại đạo, xin vui lòng giải thích ». 


Đó là chữ để chỉ những người theo bể ngoài thì là Phật tử tại gia hay xuất gia nhưng 
trong tâm trí thì chấp cả hai thứ pháp và ngã. Nói rõ ra, họ quy y Tam Bảo rồi (hoặc 
thật lòng, hoặc giả vờ) nhưng không chịu học và hành Phật pháp, họ vẫn cho rằng các 
pháp là có thật và cái ta là có thật. Phật pháp dạy lý duyên khởi (duyên sinh) nghĩa 
là vạn pháp do duyên mà sinh ra và do duyên mà diệt mất, cái ngã gồm thân và tâm 
thì thân do tứ đại giả hợp, tâm do thọ tưởng hành thức kết thành và thay đổi luôn 
luôn. 


203 - Có lẽ đây là lần đầu tôi nhận được câu hỏi liên quan đến thiển sư Việt Nam. 
Thật ra vua Trần Thái Tông có ý định đi tu nhưng bị chú là Trần Thủ Độ bắt về tiếp 
tục làm vua. Vậy không thể gọi ngài là một người xuất gia được, nhưng sự tu tập của 
ngài cũng như sách của ngài viết còn hay gấp nhiều lần sách của các vị xuất gia. 


Vua Thái Tông bệnh, con là Thánh Tông tới thăm, nhân đó hỏi: « Chân không và 
ngoan không khác nhau thế nào ? ». (Ghi chú : ngoan không là cái không ngơ ngơ, 
rỗng tuếch còn chân không là bản thể của các pháp). Vua đáp : « Hư không là một, 
nhưng do tự tâm mê ngộ nên thành có chân và ngoan sai khác. Ví như phòng nhà, 
mở ra thì sáng, đóng lại thì tối, sáng và tối chẳng đồng nhưng phòng nhà là một ». 
Tôi nghĩ rằng câu trả lời quá rõ rồi. 

204- « Con quỷ vô thường nó đang tình đây kia », câu này có ý nói có sanh là có tử, 
mà chẳng biết chết lúc nào, cho nên phải chuẩn bị. Không phải chuẩn bị ma chay 
hay làm chúc thư mà chuẩn bị về tâm linh, chuẩn bị cho kiếp sau, đặc biệt là chuyên 
tâm niệm Phật cầu vãng sanh Cực lạc quốc. 


72 


« Năm sứ giả nhà Trời », câu này ít nghe nói. Đó là : sinh, lão, bệnh, tử và lao ngục. 


205 - 1/ Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Đại bổn hay Đại bản. Kinh A-Di-Đà gọi là Tiểu 
bổn hay Tiểu bản. Đó là hai trong ba kinh chính của Tịnh độ tông. Kinh thứ ba là 
kinh Quán Vô Lượng Thọ. 


2/ Khi đắc quả a-la-hán, thế nào cũng có /hần thông, thời nay chúng ta nghe thấy lạ, 
có thể không tin. Thời đức Phật tại thế, nhiều vị đắc đạo và có thần thông, thí dụ như 
các ngài Ca-Diếp, Xá-Ly-Phất, Mục-Kiển-Liên... Ngài A-Nan, theo chính lời ngài 
than sau khi bị Ma-Đăng-già bắt, là ngài nghĩ rằng hầu Phật là đủ đắc đạo. Vì thế 
sau khi Phật bát-niết-bàn (tịch), ngài Ca-Diếp tổ chức hội nghị (kết tập pháp) để điển 
chế Tam Tạng, ngài A-Nan không dự được vì thiếu thần thông. May mà, do sự giúp 
đỡ khéo léo của ngài Ca-Diếp, ngài A-Nan hốt nhiên ngộ khi nằm nghiêng, có thần 
thông nên bay vào động đá dự họp với các vị la-hán. Ngài A-Nan đọc các kinh, bắt 
đầu bằng : « Chính tôi được nghe... ». 


Ngài Xá-Ly-Phất thấy một số người ngoại đạo có thần thông bàn nhau xê dịch một 
quả núi. Ngài cho rằng việc ấy có hại cho dân chúng địa phương nên ngài dùng thần 
thông bay lên rồi ngồi trên đỉnh núi mà đè xuống. Núi quá nặng, ngoại đạo chuyển 
núi không nổi, phải chịu thua. 

Nên nhớ rằng có thần thông không phải là muốn làm øì thì làm, thí dụ đối với việc 
trổ quả của nghiệp nhân thì không ngăn cẩn được, cùng lắm là chỉ làm nhẹ bớt mà 
thôi, chính đương sự phải lo tu mà chuyển nghiệp của riêng mình. 


206 - Nhiều chuyện tôi nhớ, rồi kể lại cho các đạo hữu nghe, lẽ đĩ nhiên không thể 
nào đúng hết mọi chi tiết được. Nếu bảo tôi đi tìm lại xem ở sách nào thì khó quá, 
không đủ sức, trí nhớ của người trên 70 thì « mòn » nhiều rồi ! Đại khái chuyện là 
như thế, kể chung chung thôi, nhưng chắc chắn là tôi không hề đặt ra ! 


Hai người đứng trên bờ hồ. Một ông nói : Cá lội tung tăng, vui quá nhỉ !. Ông kia 
bảo : Ông có là cá đâu mà ông biết là nó vui. Trả lời : Ông có là tôi đâu mà ông biết 
rằng tôi biết hay không biết. [Nếu tôi không lầm thì đó là chuyện Huệ tử ở bên 
Tàu]. 

207 - « Một niệm sai lầm », nói thế ngắn quá, phải nói « vì chót nảy ra một niệm sai 
lầm nên mới chịu quả tệ hại như vậy », đó là nói để than cho một sự việc không hay. 


Đây là một thí dụ : Chúng ta nhớ rằng ông Uất-đầu-lam-phất tu tiên đến một bậc rất 
cao, chính ông đã luyện thiền cho đức Phật khi ngài vừa mới xuất gia và khi thấy 
ngài tiến nhanh kịp ông thì ông để nghị ngài ở lại để điều khiển giáo đoàn của ông, 
nhưng ngài từ chối, bỏ đi tìm đường giải thoát. Một ngày kia, ông dùng thần thông 
bay đến thăm vua Tân-bà-xa-la, nhà vua đối xử với ông rất cung kính và đặn hoàng 


73 


hậu rằng nếu ổng tới mà nhà vua đi vắng thì hoàng hậu phải thay mặt vua mà tiếp 
đãi. Một lần kia, ông tới hoàng cung đúng lúc nhà vua đi vắng, hoàng hậu ra tiếp. 
Thấy hoàng hậu quá đẹp, ông chợt nảy ra một niệm ái dục. Thế là thần thông mất 
hết, ông đành đi bộ về núi. 

208 - Mở đầu kinh A-Di-Đà, chúng ta thấy ngài A-Nan kể tên những vị được nghe 
Phật thuyết pháp, trong số các đại tỳ-khưu có một vị tên là Vakkula (chữ phạn đó 
phiên âm thành Bạc-câu-la; dịch nghĩa thành Thiện Dung tức là nét mặt đoan chánh). 
Ngài thích tu nơi vắng vẻ, ít ham muốn, biết đủ (tri túc), đắc quả la-hán. Khi ngài 
tịch, có tháp. Khi vua A-xà-thế đến viếng tháp, vua có vào cúng dường và phát biểu 
ý kiến rằng ngài tu trong rừng nên ít làm lợi ích cho chúng sinh. Đồ cúng dường bay 
từ trong tháp ra rớt xuống chân nhà vua. Các quan hầu sợ quá, nói : Ngài thiểu dục tri 
túc, nay vẫn giữ nguyên đức hạnh như vậy. [Ghi chú : do nghiệp lành giữ giới không 
sát sanh nhiều kiếp mà ngài Bạc-câu-la thọ 160 tuổi, được gọi là ứhọ mạng đệ nhất]. 


209 - Vua Trần Thái Tông không xuất gia nhưng tu Phật, soạn sách Phật. Con ngài 
lên ngôi là vua Trần Thánh Tông; con Thánh Tông lên ngôi là Trần Nhân Tông. Vua 
Nhân Tông đi tu, làm sơ tổ thiển phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta biết nhiều về vua 
Trần Thái Tông và sơ tổ Trúc Lâm Yên tử mà ít nghe đến vua Thánh Tông. Dưới 
triều ngài thì thiên hạ thái bình. Ngài nhường ngôi cho con và cũng tu Phật. Về 
ngài, Việt sử ghi lại điều sau này rất hay : Thời vua Thái Tông, giặc Nguyên (Mông 
Cổ) sang đánh nước ta một lần. Thời vua Nhân Tông, giặc Nguyên lại sang, hai lần. 
Cả ba lần chúng đều bị thẩm bại. Lần cuối, khi đuổi hết giặc rồi, triều đình họp, có 
ngài Thánh Tông dự bàn. Người ta mang ra một thùng sớ của các quan đã xin hàng 
giặc, có ý để triều đình xét rồi trị tội. Vua Thánh Tông nói : « Thế giặc quá mạnh, 
nên họ phải xin hàng. Nay giặc tan rồi thì còn hàng với ai nữa. Đốt hết đi !». Ai ai 
cũng được an tâm. 


210 - Đạo hữu hỏi rằng thái tử Tất-đạt-đa có mấy vợ. Vua chúa nào chẳng có nhiều 
cung phi, thái tử có thua nhà vua thì cũng chẳng là bao !_ Phật học từ điển Đoàn 
Trung Còn ghi ở mục Cổ-Di (Gopika) như sau : Vua Tịnh Phạn có cưới cho thái tử ba 
bà phi, bà chánh là Da-du-đà-la, bà thứ nhì là Cồổ-Di, bà thứ ba là Lộc-Dã. Tên 
Gopika, Tàu dịch là Minh Nữ. Hôm bà mới sinh lúc mặt trời lặn thì hào quang tựu lại 
chiếu vào nhà bà. Vì có điểm lạ ấy nên đặt tên như vậy. 

Theo HT Thiền Tâm, trong cuốn Phật học tỉnh yếu , quyển I, trang 114 thì : Công 
nương Da-du-đà-la cũng có hiệu là Cù-DI.., cũng có hiệu là Minh-Nữ (hào quang 
v.v.. như trên). Thái tử có hai bà phi khác là Gia-duy-đàn và Lộc-Dã. 

211- Vua A-Dục (hay A-Du-Ca, phiên âm từ chữ Phạn Asok2) là một nhân vật ược 
nói đến nhiều trong lịch sử đạo Phật. Ông trị vì một nước ở Bắc Ấn Độ, giữ ngôi vua 


74 


từ 272 đến 236 /rước Tây lịch và mất vào khoảng năm 231 z.7L. Ông chinh phục 
nhiều nước và những cuộc chiến quá đẫm máu làm cho ông khủng hoảng tinh thần, 
do đó ông quy y Phật (khoảng năm 260 tr. TL). Có sách nói ông đã xuất gia nhưng 
còn giữ ngôi vua để ủng hộ Phật pháp. Ông đã lập rất nhiều cảnh chùa, cho làm 
nhiều « cột đá » (ngày nay hãy còn) trên khắc những lời khuyên dân chúng làm điều 
lành, mở các cuộc chẩn bân, cúng dàng các nhà sư và khuyến cáo không sát sinh... 
Tên nhà vua gắn liên với cuộc kết tập quy tụ 1000 vị tăng đế điển chế Kinh, Luật, 
Luận, nhất là về Luật vì lúc đó việc trì giới có phần lỏng lẻo. The Shambala 
Dicfonary nhắc đến việc loại những kẻ phạm giới ra khỏi Tăng đoàn và ghi lại một 
sự kiện quan trọng là phái đoàn hoằng pháp Phật giáo sang Tích Lan, phái đoàn do 
chính thái tử ÄM#ahinda dẫn đầu. Từ điển này nói thêm rằng các cột đá cho thấy vua 
A-Dục không những nâng đỡ Phật giáo mà còn nâng đỡ cả các giáo phái khác nữa, 
cho nên nội dung các cột đá nặng về luân lý nói chung hơn là nói riêng về Phật pháp. 


212 - Vị tăng mà đạo hữu hỏi đó chính là ngài A-Na-Luật (Phạn : Anurudha), ngài là 
một trong mười đại đệ tử của đức Phật, là « /hiên nhãn đệ nhất ». Một hôm, nghe 
Phật giảng, ngài ngủ gục, bị quở, nên ngài nguyện sẽ tinh tấn tu hành, suốt đời không 
ngủ, vì thế bị mù. Các vị tăng đi khất thực về thì sẻ thức ăn cho ngài. Vì quần áo 
ngài rách quá, ngài A-Nan phải vá hộ. Một lần, ngài nói : Có ai làm phước xâu chỉ 
(vào kim) dùm tôi. Đức Phật nghe thấy, sang xâu kim và vá áo cho ông. Đệ tử hỏi 
thì đức Phật nói là ngài làm phước, mọi người thán phục vì đến như đức Phật mà còn 
chăm làm phước. 


Còn nhiều chuyện nhỏ khác, thí dụ như ngài phải ghé quán nghỉ đêm nhân một bữa 
đi xa. Nửa đêm, một kỹ nữ thấy vẻ trượng phu của ngài (ngài là một ông hoàng xuất 
gia theo Phật) có ý trêu ghẹo xàm xỡ, ngài dùng thần thông, bay lên cao. Cô ta sợ 
quá, nhưng khi được ngài giảng dạy, cô ta hối hận và nguyện quy y. 


Một lần khác, khi đang đi trên đường từ Xá-Vệ về Tỳ-Xá-Ly, ngài thấy một thiếu 
phụ xin đi cùng để được an toàn. Không ngờ, người ấy bị chồng đánh đập nên bỏ 
trốn về nhà cha mẹ. Người chồng đuổi theo, thấy vậy, nghi ngài quyến rũ vợ anh ta. 
Ngài bình thản ngồi nhập định, anh chồng hiểu ra và xin lỗi ngài. Đó là đức nhẫn 
nhục. 


213 - Thiền tông luôn luôn nhấn mạnh đến việc « kiến tánh thành Phật » và « Phật ở 
ngay trong tâm, không phải tìm đâu xa », nếu biết điều ấy thì hiểu được một số câu 
hay hành động của các thiển sư. Thí dụ như câu : « Một niệm chẳng sanh tức Phật 
như như ». Chớ dấy lên niệm bấu víu vào các sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi 
tâm không còn vướng mắc gì cả, lúc ấy là Phật như như hiện. Không phải là ông 
Phật hiện ra trước mắt cho mình thấy bằng mắt, mà là Phật tánh. 


75 


214 - Tôi không nhớ tên vị thiển sư đó nhưng câu chuyện thì đại khái giống như đạo 
hữu kể: Một vị thiển sư, trên đường hoằng pháp, đến trụ ở một chùa kia và nhiều 
lần đàm đạo với nhà sư trụ trì. Một buổi sáng, thiển sư bê một pho tượng Phật bằng 
gỗ từ trên bệ xuống, chẻ ra làm củi đun trà uống. Nhà sư sợ quá, hỏi sao lại hành 
động phạm thánh như vậy. Thiển sư trả lời : sắp chẻ thêm một pho tượng nữa... 


Chúng ta thắc mắc về chuyện trên. Tuy nhiên nếu biết mục đích thì sẽ hiểu. Vì thấy 
nhà sư trụ trì là một người « chấp có » quá nặng, bấu víu vào những vật có hình tướng 
(như pho tượng) cho rằng « pháp có thật » trong khi « pháp là không », cho nên thiển 
sư phải làm một hành động thật mạnh để cho nhà sư « nh ngộ ». Đơn giản vậy thôi. 
Mà chúng ta thì thấy có vẻ « điên điên và phạm thánh» ! 


215 - Vua Tân-bà-xa-la (Bimbasara, còn gọi là Bình-sa) bị con là thái tử A-xà-thế 


(Ajatasatru) cầm tù cho đến chết. Việc ấy có liên quan đến nhân quả báo oán như 
thế này : Có một ông vua rất tàn ác, một hôm đi săn mà không được một con thú nào. 
Trong lúc bực bội, ông gặp một nhà tu, ông đổ tội rằng do nhà tu này mà thú chạy 
hết và ra lệnh giết nhà tu. Trước khi chết, nhà tu nguyện đời sau sẽ trả thù, giết ông 
vua tàn ác kia. 


Ông vua ác ấy nay là vua Tần-bà-xa-la và nhà tu ấy nay chính là A-xà-thế. 


216 - Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xã. Lồng rờ vô lượng là lòng yêu thương vô điều 
kiện đối với tất cả mọi chúng sinh (mọi người và mọi loài), làm cho tất cả được vui 
cả về vật chất và tinh thần. Lồng Đ¡ vô lượng là lòng xót thương hết sức rộng rãi đối 
với mọi chúng sinh đang đau khổ về bất cứ phương diện nào, thông cảm với họ và 
tìm mọi cách cứu họ, xóa hết đau khổ cho họ. Hai chữ ứờ b¡ thường đi đôi với nhau, 
và được giải nghĩa gọn là : cho vui, cứu khổ. Lòng hỷ vô lượng là lòng vui mừng khi 
thấy chúng sinh được yên lành, vui vẻ. Việc này không phải dễ vì nhìn ra ngoài đời, 
chúng ta nhận thấy người ta hay ghen ty với sự thành công, sung sướng của đồng loại. 
Xả nghĩa là buông bỏ, bố thí. Lòng xả vô lượng là buông bỏ, không bám víu, không 
chấp trước vào những tri thức, tình cảm của mình, không bị ảnh hưởng bởi lợi hại 
khen chê, không oán hờn giận dỗi. Do xả mà không bo bo giữ ý kiến mình, bỏ kiêu 
mạn, không tham lam, hận thù, ghen ghét, buồn phiền. Hai chữ hỷ xđ thường đi đôi 
với nhau. Đạo Phật được gọi là đạo giải thoát, đạo từ bi, đạo hỷ xá. Mấy chữ ấy nêu 
ra mục đích và cách tu tập của Phật tử. Đối với chư Phật và chư Bồ-tát, thì thêm chữ 
đại : đại từ, đại bị, đại hỷ, đại xả. « Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xả 
cứu muôn loài », đó là câu mà chúng ta thường nghe khi tụng kinh. 


217 - Chuyện nhà Thiền thì nhiều, kể đến bao giờ cho hết. Hiểu được thì khó lắm. 
Phải có người giảng cho mới hiểu nổi. Tôi mới coi một chuyện do HT Thanh Từ kể, 


76 


tôi nói lại để đạo hữu thưởng thức : Một nhà tu ngoại đạo thuyết pháp hay lắm, trời 
Đế Thích cũng đến nghe, nghe xong rồi khóc. Nhà tu hỏi lý do thì được trả lời : Ông 
thuyết pháp hay lắm nhưng tôi thấy ông sắp chết nên tôi khóc. Nhà tu sợ, hồi có cách 
gì để không chết không, thì được mách tìm đến tham vấn đức Phật. Ông ta cầm hai 
cây ngô đồng trổ bông ở hai tay để làm đổ cúng dàng, đến yết kiến đức Phật và hỏi 
làm cách nào cho khỏi chết. Đức Phật bảo : « Buông xuống ! », ông ta buông một 
cây ngô đồng. Đức Phật lại bảo : « Buông xuống ! », ông ta buông nốt cây thứ nhì. 
Đức Phật nói tiếp : « Buông nốt ! ». Ông ta ngỡ ngàng vì hai tay đâu còn cầm cái gì. 
Khi thỉnh ý đức Phật, ông được ngài dạy : Thứ nhất, tôi bảo ông buông sáu trần. Thứ 
nhì, tôi bảo ông buông sáu căn. Thứ ba, tôi bảo ông buông hết mọi vọng tưởng. 
Được như vậy sẽ /hoá sinh tử. [Xin coi tiếp dưới đây]. 


218 - Có người hỏi hòa thượng Bố Đại rằng : « Thế nào là đại ý Phật pháp ?». Hòa 
thượng không nói gì, bỏ cái bị đang mang ở trên vai xuống đất. Hỏi tiếp : « Chỉ có 
thế thôi sao ? ». Hòa thượng vẫn không nói gì, nhặt cái bị, quảy lên vai mà đi. 


Chúng ta nghe chuyện, choáng váng vì không biết ất giáp ra sao. Hỏi ra thì như thế 
này : Bỏ cái bị xuống, ý nói buông xả tất cả, đừng bám víu, chấp trước vào cái gì hết. 
Nhặt cái bị lên, ung dung mà đi, ý nói khi đã buông hết rồi thì lại được tất cả. Được 
cái gì ? Được Phật tánh, thứ tuyệt đối, không có gì sánh được ! 


Theo truyền thuyết thì hòa thượng Bố Đại nói trên đây là một hóa thân của đức Di - 
Lặc. Ít lâu nay, đạo hữu thấy trên phố Tàu, người ta bày bán mấy bức tượng khá lớn, 
hình người mập mạp, tươi cười, bụng phệ, vai vác một cây gậy, đầu gậy có treo một 
cái bị. Đó là hòa thượng Bố Đại. 


219 - Kinh Pháp Hoa được coi là vua của các kinh. Có một chuyện liên quan đến 
kinh Pháp Hoa, tôi xin kể, tin hay không là tùy ở đạo hữu. Thời xưa, có một phụ nữ 
trung bình về mọi phương diện, nhưng có một đặc điểm là hơi trong miệng thở ra rất 
thơm. Không ai biết lý do. Rồi có một vị cao tăng đi qua, ngài nói rằng sở dĩ miệng 
thơm như vậy vì kiếp trước người phụ nữ đó chuyên tụng kinh Pháp Hoa cả ngàn lần, 
không tụng kinh nào khác. Để thử, người ta lấy kinh Pháp Hoa ra đọc một đoạn cho 
người phụ nữ đó nghe, cô ta đọc tiếp được ngay. Nhiều lần, mà lần nào cũng như 
vậy. Đến khi dùng kinh khác thì cô ta không đọc tiếp được. Mọi người chịu là vị cao 
tăng nói trúng, hắn là vị ấy đã có túc mạng thông, biết được kiếp trước của người 
khác. 


220 - Pháp môn bất nhị nghĩa là gì ? Tôi chép ở Từ điển Phật học Hán Việt để đạo 
hữu ngẫm nghĩ, còn giảng thì tôi « xin hàng » : Lý nhất thực, như như bình đẳng mà 
không có sự khác biệt giữa cái này với cái kia, đó gọi là bất nhị. Bồ-tát ngộ nhập lý 
nhất thực bình đẳng, đó gọi là Nhập Bất nhị pháp môn. Lý Bất nhị là quỹ phạm của 


77 


đạo Phật nên gọi là Pháp. Các thánh do đó mà tiến vào nên gọi là môn. Pháp môn 
Bất nhị ở trên các pháp môn, có thể trực tiếp thấy được thánh đạo. 


Kinh Duy-Ma-Cật chép việc Văn-Thù hỏi Duy-Ma-Cật rằng : « Những øì là Bất nhị 
pháp môn ? ». Duy-Ma-Cật im lặng chẳng đáp. Văn-Thù liền nói : « Hay lắm! Hay 
lắm! Không có văn tự ngôn thuyết, đó thật là Bất nhị pháp môn ! ». 


221 - Theo sách vở thì xá-ly của đức Phật được chia làm tám phân, đem về đặt tại 
tám nơi khác nhau. Theo một cách hiểu khác thì Pháp của đức Phật chính là xá ly, 
đó là xá-ly về phương diện tinh thần. 


222 - HT Thích Thanh Từ viết : Như Lai thiền là thiền Phật dạy như Ngũ đình tâm 
quán, Tứ niệm xứ quán v.v... Còn 7ổ sư /hiên là thiền do Tổ Bồ-để-đạt-ma dạy với 
tông chỉ : « Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền, Trực chỉ nhân tâm, Kiến tánh 
thành Phật ». Khi vua Trần Minh Tông (1300-1357) nói Như Lai thiền thì có người 
hiểu lầm đó là Ngũ đình tâm quán v.v... Thật ra khi nhà vua nói Như Lai thiền thì 
ngài có ý nói gọn tên Như Lai tự tính thanh tịnh thiền, đó là một tên khác của TỔ sư 
thiển. Thiền này chỉ thẳng Phật tánh sẵn có của mỗi người chứ không phải phương 
pháp tu thiển Phật dạy trong kinh. [Coi trang 189, Thánh Đăng lục, do HT Thanh Từ 
dịch và giảng]. 


Nhân chỗ này, chúng ta thấy những chỗ vô cùng tế nhị khi học kinh sách ! Và chúng 
tôi cũng tự hỏi : không biết HT Thanh Từ giảng chỗ này có hơi gượng ép không ? 
Tại sao xác nhận rằng « nhà vua có ý » như vậy 2 

223 - Hai bài kệ do ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng làm để trình kiến giải của mình 
lên Ngũ Tổ thì nhiều sách đã chép rồi. Chiểu ý đạo hữu ở xa tuốt mãi Tennessee, tôi 
xin chép ra đây, với lời dịch ra Việt văn của HT Thanh Từ và Anh văn, lấy trong A 
Buddhist Bible (của Dwight Goddard, Beacon Press, Boston, 1938) và Pháp văn, lấy 
trong Discours et Sermons de Houei-Nêng (của Lucien Houlné, Albin Michel, Paris, 
1984): 


Thân thị Bồ đề thọ, Thân là cội Bồ đề, 
Tâm như minh cảnh đài. Tâm như đài gương sáng. 
Thời thời cần phất thức, Luôn luôn phải lau chùi, 


Mạc sử nhạ trần ai. Chớ để dính bụi bặm. 

Bồ đề bổn vô thọ, Bồ đề vốn không cội, 

Minh cảnh diệc phu đài. Gương sáng cũng chẳng đài. 
Bổn lai vô nhất vật, Xưa nay không một vật, 

Hà xứ nhạ trần ai ? Chỗ nào dính trần ai ? 


Our body may be compared to the Bodhi-tree ; 


78 


While our mind 1s a mirror brIght. 
Carefully we cleanse and watch them hour by hour, 
And let no dust collect upon them. 


By no means 1s Bodhi a kind of tree, 

Nor 1s the bright reflecting mind, a case Of mITrOr. 
SInce mind 1s emptiness, 

Where can dust collect 2 


Từ điển The Shambala Dictionary oƒ Buddhism & Zen, mục Huưi-Neng, dịch 4 câu sau 
là : 

Fundamentally bodhi 1s no tree, 

Nor 1s the clear mirror a stand. 

SInce everything 1s primordially empty, 

What 1s there for dust to cling to ? 


Ce corps est arbre bodhi, 

Ce coeur est comme un mirorr brillant. 

Sans cesse nous les époussefons et essuyons 
Afin de ne y laIsser sˆ°attacher la poussière. 


lInˆy a pas đ°arbre bodhi, 

ÑI cadre de mirorr brillant. 

Puisque, Intrinsèquemeit, tout est vide, 
Où la poussière peut-elle sˆattacher ? 


224 - Tổ thứ 17 là Tăng-Già-Nan-Đề (Sanghananđi) quyết định truyền y bát cho tổ 
thứ 18 Già-Da-Xá-Đa (Gayasaa) sau khi hai ngài nói chuyện về « gió thổi cái linh » 
treo trên điện Phật. Việc « gió thổi » này giống như chuyện tranh luận giữa hai nhà 
sư trẻ về « gió thổi cái phướn », sau có ngài Huệ Năng giải đáp cho. 


1/ Một hôm, gió thổi cái linh (chuông nhỏ, clochettes, small bells) treo trên điện Phật 
khua động. Tổ thứ 17 hỏi Xá-Đa: - Linh kêu hay gió kêu ? Xá-Đa thưa : - Chẳng 
phải gió kêu, chẳng phải linh kêu, mà tâm con kêu. - Tâm ngươi là cái gì ? - Đều 
lặng lẽ. - Hay thay ! Ngươi khéo hội ý Phật, nên nói pháp yếu, nối đạo cho ta, 
chẳng phải ngươi còn ai ? [HT Thanh Từ, 7ổ Thiên Tông, Phật học viện Quốc tế, Hoa 
kỳ, 1981, tr.98]. 

2/ « Lúc ấy, có luông gió thổi động lá phướn. Một thày tăng nói gió động, một thày 
tăng khác nói phướn động, hai đàng nghị luận hoài chẳng dứt. Huệ Năng này bước 
tới nói rằng : « Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướn động, ấy là tâm của 
nhân giả động ». [Pháp Bảo Đàn Kinh, Phật Bửu tự, Saigon, 1969, phẩm I1]. 


79 


It happened one day when a pennant was being blown about by the wind, that two 
monks entered a dispute as to what was 1n motion, the wind or the pennant. As they 
failed to settle their difference, I suggest 1t was neither; that what actually moved 
was their own mind. [Dwight Goddard, A Buddhist Bible, Beacon Press, Boston, 
1938, p.5051. 


225 - Đạo hữu lại tiếp tục hỏi về Bất nhị pháp môn vì « chưa được thông với lời giải 
đáp » của tôi. Cám ơn đạo hữu dùng chữ lịch sự, thật ra là câu trả lời của tôi « bết 
quá », lý do dễ hiểu là tôi « bí quá» nên chép trong từ điển ra. Bây giờ đây, trong 
khi ngồi so sánh ba bản Việt, Anh và Pháp của Pháp Bảo Đàn Kinh, tôi ghi ra được 
mấy câu thật hay của Lục Tổ nên gửi làm quà đến đạo hữu, đồng thời xin lỗi về sự 
chậm trễ của tôi, chậm trễ vì gặp khó chứ không phải vì lười. 


Ấn Tông hỏi : - Phật pháp là pháp chẳng hai nghĩa là sao ?_ Huệ Năng đáp: - Phật 
tánh là pháp chẳng hai của Phật pháp. Thiện căn có hai thứ : một là thường, hai là 
vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho nên không đoạn 
diệt, ấy gọi là Pháp chẳng hai. Căn có hai : một là lành, hai là chẳng lành. Phật 
tánh chẳng phải lành, chẳng phải không lành, ấy gọi là Pháp chẳng hai. Uẩn và 
Giới, phàm phu thấy có hai, người trí biết tánh của chúng chẳng phải hai. Tánh 
chẳng hai tức là Phật tánh vậy. 

[bất nhị tức chẳng-hai dịch là non-dual, non-duality]. 


226 - Khi nói « đạo Phật thời Lý Trần », người ta muốn nói đến một thời kỳ mà Phật 
giáo được coi là cực thịnh, không bị một tôn giáo nào khác cạnh tranh, với nhiều cao 
tăng đạo hạnh đáng kính, trí tuệ sâu rộng, tích cực giúp đời và triều đình mà không 
dính vào danh lợi, Phật tử thuần thành, vua chúa ủng hộ. Thật ra, phải nói rõ rằng 
chỉ có năm chục năm đâu của triều Trần là đáng kể thôi, sau đó Phật giáo suy đôi, 
xin kể một chi tiết : nhiều sư quá đến nỗi số sư đông hơn số phu dịch (rõ ràng là 
« trốn việc quan đi ở chùa »), sư phải ra trận đi đánh Chiêm thành ... 


Năm vị vua đầu Triều Trần không những là những Phật tử chân chính mà còn là 
những vị hoặc xuất gia, hoặc tu hành tại gia đạt đến trình độ rất cao. Cứ xem lúc các 
vị lâm chung thì hiểu rằng các vị đã ngộ. Lấy thí dụ như vua Trần Thánh Tông, khi 
hấp hối, đòi giấy bút viết : « Sinh như mặc áo, Chết tựa cởi trần, Từ xưa đến nay, 
Không đường nào khác ». Nhà vua coi sinh tử là việc tự nhiên, chẳng ai có con 
đường khác, đã thế thì không có gì để mà e dè sợ hãi, do đó mà ngài rất bình thản. 
Nhưng trước khi nhắm mắt, ngài thêm : « Rành rành thấy, không một vật, Cũng 
không người chừ không một vật, Cối cối đại thiên bọt nổi trôi, Tất cả Thánh hiền như 
điện chớp ». Đó là ngài nói về Phật tánh. 


80 


227 - Chắc là có người kể cho đạo hữu nghe chuyện tạo fượng Phật rồi nên đạo hữu 
muốn hỏi lại cho .. chắc. Thật ra, tôi cũng phải đi hỏi rồi mới trả lời đạo hữu. Tục 
truyền rằng, theo lời mời của Thích để Hoàn nhân (tức là vua Đế Thích, cai quản từ 
cõi trời Đao-ly tới cõi nhân gian), đức Phật Thích-Ca lên trời thuyết pháp. Không 
thấy Phật đâu, mọi người lo lắng đi tìm. Lo lắng nhất là hai ông vua Ba-tư-nặc 
(Prasena/if), và Ưu-điền (Udayana), hai ông hỏi ngài A-Nan thì ngài cũng không biết 
(ngài A-Nan chưa có thần thông). Mỗi vua bèn cho gọi thợ khéo vào cung làm tượng 
Phật, hệt như Phật Thích-Ca (tượng do vua Ba-tư-nặc sai làm thì bằng vàng) để cho 
mọi người thấy Phật hiện hữu. Nguyên do làm tượng là như vậy. Tuy nhiên, việc 
này cách đây trên 25 thế kỷ, khó mà kiểm chứng được. Chúng ta có thể coi đó là 
một giaI thoại. 


228 - Hỏi gì thì cứ hỏi, tại sao chỉ hỏi một việc ngài Cw-rnma-la-thập có 10 vợ ? Đó 
là giai thoại hơn là sự thực. Ngài Cưu-ma-la-thập ở xứ Koutcha (cũng gọi là Quy-Tư, 
hay Cưu-Ty, vùng Tân Cương về phía Tây Trung Quốc ngày nay, Koutcha là chữ 
Pháp, chữ Anh viết là Kucha) là một vị tăng rất nổi tiếng. Tướng Tàu là Lữ Quang 
đem quân sang đánh, thắng vua Koutcha, định bắt ngài phải « ở » với cô công chúa 
đệ tử của ngài. Sau đổi ý đưa ngài đến Lang châu. Khi viên tướng ấy chết, ngài tới 
Tràng An, kinh đô nước Tàu bấy giờ. Vua Tàu trọng vọng ngài lắm và muốn cho trí 
thông minh và sự uyên bác của ngài có giống truyền lại, nên tặng cho ngài 10 cung 
nữ. Các nhà sư hỏi ngài rằng : « Như vậy đi tu cũng có thể gần nữ sắc chăng 9 ». 
Ngài nói : « Nếu muốn thế thì xem có làm được việc này không đã ». Ngài lấy một 
nắm kim, nuốt từng cái một trước mặt mọi người, dễ dàng như nuốt sợi bún. « Bao 
giờ các ông làm được việc nuốt kim này thì hãy hỏi việc gần nữ sắc ». 


Câu chuyện có mục đích cho chúng ta biết rằng nếu thấy các đại sư làm cái gì khác 
thường thì chớ có làm theo vì mình đâu đã đủ sức. 


Trong The Shambala Dictionary öoƒ Buddhism and Zen, mục Kumàra}ìva, tức Cưu-ma- 
la-thập, không có chi tiết « lấy vợ » nói trên. Tôi xin lược dịch mục ấy ở đoạn 229 
sau đây. 


229 -_ Kumàrajìva (344-413) (phiên âm là Cưu-ma-la-thập, dịch là Đồng Thọ, vì 
Kumàra nghĩa là trẻ nít, đồng tử; /ìvz nghĩa là mạng sống, thọ mạng) là nhà dịch kinh 
từ chữ sanskrit sang chữ Hán quan trọng bậc nhất của Trung Quốc. Ông là dòng dõi 
quý phái tại Kucha (nay là Sin-kiang, tức Tân Cương), bắt đầu học kinh điển Tiểu 
thừa, sau nhập Đại thừa. Năm 401, ông tới Tràng An (Ch'ang-an, nay là Tây An, 
Xi an) dịch kinh sách với sự trợ giúp của hàng ngàn tăng sĩ. Năm 402, ông được 
phong là quốc sư (teacher of the nation, kuo-shih). Ông đã dịch kinh A-Di-Đà, kinh 
Pháp Hoa, kinh Duy-ma-cật, Bách Luận của Ca-na-để-bà (tổ thứ 15)... và mấy bộ 


61 


luận như Trung Quán Luận, Thập nhị môn Luận dùng làm căn bản cho tông Tam 
luận (San-Lun) ở Trung Quốc. 


Cưu-ma-la-thập cùng mẹ là một công chúa xuất gia theo Phật giáo vào lúc mới có 
bảy tuổi. Hai mẹ con tới Kashmir (Cachemire), suốt ba năm học giáo lý Tiểu thừa 
dưới sự chỉ dạy của nhiều đạo sư danh tiếng. Sau đó Cưu-ma-la-thập tới Kashgar 
trong một năm, học thiên văn, toán, khoa học huyền bí. Nơi đây ông tiếp xúc với tư 
tưởng đại thừa và sau sẽ thành một nhà sư đại thừa. Trở về Kucha, ông nổi tiếng là 
một học giả uyên bác. Năm 384, quân Tàu chiếm Kucha, cầm tù ông trong mười bảy 
năm vì viên tướng Tàu ghét đạo Phật. Năm 402, ông tới Tràng An (Ch”ang-an) và 
bắt đầu dịch kinh sách, được nhà vua nâng đỡ. Bản thân ông giỏi Hán văn, các cộng 
sự viên người Hán lại thông sanskrit, họ làm việc rất nghiêm túc. Phương pháp của 
ông là giữ lấy nghĩa của kinh sách thay vì dịch theo từng chữ một. Ông cả gan thu 
gọn bản văn và hướng theo khiếu thưởng thức của người Hoa. 


230 - Tôi trích mấy đoạn sau đây trong cuốn 48 pháp miệm Phật do Liên tử Tịnh Lạc 
dịch và in năm 1963, nói về cách niệm Phật : 1/ Niệm lớn tiếng : Nếu lúc thần trí hôn 
trầm (nặng nề, ngủ gật, ..) hay khi vọng tưởng đua khởi, nên trấn tĩnh tinh thần, to 
tiếng niệm Phật, cho được vài trăm tiếng, tự nhiên đổi thành cảnh giới an tịnh... 2/ 
Niệm nhỏ : Nếu lúc tinh thần tán thất, hoặc nhiều việc nhọc nhằn, hoặc bị nhiều điều 
bức bách, thì không cần phải niệm to, nên buộc tâm không cho chạy theo cảnh ngoài, 
niệm nhỏ cho đến lúc hơi thở điều hòa, tinh thần tỉnh táo thì mới nên niệm to tiếng... 
3/ Niệm thâm : Nếu tâm bị loạn động, hơi thở không điều hòa, hoặc gặp chỗ có ngăn 
ngại, thì chỉ cần động môi mà niệm thầm, mỗi chữ mỗi câu phải từ tâm lưu xuất... 4/ 
Mặc niệm : Nếu cả ba cách nói trên đều thấy phiển phức thì mặc niệm, niệm trong 
tâm, tiếng thật rõ ràng, không phát ra từ miệng mà từ tâm. 


231 - Chữ Reverse the light and illumine within là do chữ Phản quang tự kỷ, quay ánh 
sáng lại soi vào nội tâm mình. 


Rinpoche không phải là tên, đó là một chữ thêm vào sau tên của một vị lạt-.ma Tây 
tạng, nghĩa đen là « đáng quý trọng ». 


Chúng tôi đã nói vài lần rằng : Phương pháp phiên âm chữ Trung Hoa đã thay đổi, 
gọi là pửn yin (bính âm), và được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận từ 1972. Vì 
thế chúng ta gặp nhiều khó khăn. 


232 - Thành ngữ « ngón tay chỉ mặt trăng » rất thông dụng. Mặt trăng là chân lý. 
Ngón tay là Pháp (Lời dạy của đức Phật). Pháp chỉ là một phương tiện để đạt đến 
chân lý, Pháp không phải là chân lý. Người ta nói « chớ lầm ngón tay với mặt 
trăng » là theo ý đó. Giống như vậy, cái bè chỉ là phương tiện để đi qua sông thôi, 
đến bờ bên kia rồi, chớ luyến tiếc cái bè. 


82 


2343 - Theo chỗ tôi biết thì đạo Phật không cấm !y đ¡. Phật tử không được phá thai vì 
làm như thế là phạm giới thứ nhất (sát sinh), bào thai là một đơn vị sống 


234 - Tam thân hay ba thân là ba thân của mỗi đức Phật. Thứ nhất là Pháp thân 
(Dharmakaya), không hình tướng, bất biến, bất sinh bất diệt, tuyệt đối, không thể 
nghĩ bàn. Đó chính là chân như, là không, là không tướng, tức là bản thể của vạn 
pháp. Thứ nhì là Báo thân (Sambhogaya), nhần cách hóa cái thân hoàn toàn tính 
khiết, trong sáng của mỗi đức Phật, không hiện ra ở nơi ác trược mà chỉ trụ ở các cõi 
tịnh, hiện ra ở các cõi trời, có chư bổ-tát tùy tùng. Thứ ba là Hóa thân hay Ứng thân 
hay Ứng hóa thân (Nirmakaya), đó là thân hiện thực của Phật dưới hình thức xương 
thịt (như đức Thích-Ca Mâu-Ni) để cứu độ chúng sinh và có một cuộc đời của con 
người. Không nên nhầm hóa thân vừa nói với hóa thân do đức Phật dùng thần thông 
mà hiện ra rồi có thể rút đi cũng do thân thông. 


Tam thân là một quan niệm của Đại thừa. Tiểu thừa không có quan niệm ấy. 


235 - Tôi không biết gì về Mậ Tông. May sao tôi có một cuốn sách nhỏ nhan đề Mật 
Tông vấn đáp của Mật Nghiêm, ấn tống năm 1986. Tôi xin chép tóm tắt ra đây mấy 
câu đầu, có liên quan đến câu hỏi của đạo hữu về chứ. 


Mật Tông là một tông phái của đạo Phật dùng các mật ngữ của các đức Phật làm 
phương tiện tu hành. Mậi ngữ (lời nói bí mật) còn gọi là Chân ngôn (lời nói chân 
thật) hoặc Chứ. Gọi là bí mật vì ® nó không được giải nghĩa. ® chỉ có chư Phật mới 
hiểu trọn vẹn. ® tùy trình độ, căn cơ của chúng sinh và sự ứng dụng mà mỗi người 
hiểu một khác, đạt một kết quả khác. ® vì nó chỉ được thông đạt qua Tâm truyền 
Tâm, giữa Thày trò, giữa chư Phật (hay người nói ra chân ngôn) với hành giả [điều 
này chỉ người nào tu Mật rỗi mới chứng nghiệm được. ® vì kết quả đạt được tùy Tâm 
hành giả. 

Dùng chứ thì ngoài « tự lực » của mình còn nhờ đến « tha lực », tha lực ở đây là sức 
hỗ trợ vô hình từ các cõi xuất thế gian đưa tới. 


Đọc chứ thì ai cũng đọc được, nhưng có kết quả hay không, nhiều hay ít, đó mới là 
vấn để, ấy là chưa nói đến cái hại có thể đến nữa. Bất cứ ai, với tâm thành thật, 
hướng đến sự tốt lành cho mình, cho người, vẫn có thể dùng chú mà vẫn thấy linh 
nghiệm. Nên đọc chứ vào những lúc tâm thanh tịnh, hướng về làm lợi lạc cho người 
khác, cho chúng sinh. Nếu giữ được tâm bình thản thì lúc nào đọc chú cũng được. 


Đối với người tu Mật Tông thì mục đích của việc írì chú là giải thoát cho mình và 
cứu độ người khác. Trì khác với đọc : trì là nắm giữ, ứrì chú là phải nghe rõ chú, phải 
theo âm thanh của chú mãi mãi không rời. 


Nhờ ch mà có thể chuyển được nghiệp, giải được nghiệp để sớm giải thoát. 


83 


Chú là con dao hai lưỡi, nếu biết xài thì rất nhậy bén, còn nếu không biết xài thì dễ 
bị đứt tay (có người thành điên điên khùng khùng). 


236 - Yoga là một hình thức thiển phát triển từ Cổ Ấn-Độ, nhằm giải thoát con 
người khỏi các hạn chế của thân xác hay nói rộng hơn, khỏi các khổ đau, bằng cách 
tập trung tư tưởng và hòa mình với Chân lý. Có nhiều môn phái yoga, sử dụng những 
phương pháp khác nhau kể cả việc điều hòa hơi thở, các thế đứng ngôi vv.. Ngày 
nay một số phương pháp luyện yoga bằng thân thể được áp dụng rộng rãi để giữ sức 
khỏe và giữ tâm cho an, mà không vì một sự thúc đẩy nào có tính cách tôn giáo. Trái 
với thiển của yoga, thiển Phật giáo (Thiền tông, Tịnh độ tông ..), trong hình thức cao 
nhất, tập trung vào sự phát triển toàn diện tâm bồ-đề, tức là nhằm vươn tới Giác ngộ 
để cứu độ hết thảy chúng sinh. 


Yoga : a form of meditation developed 1n ancient India aimed at liberating one from 
the physical limitations of the body, or more broadly, from sufferings, by achieving 
concentration of mind and fusing with the truth. There are several schools of yoga 
which employ a variety of disciplines, including breath control, special postures, 
among others. Today some ofthe physical yogic disciplines are widely practiced for 
health and tranquillty of mind, without any particular religlous mofivation. In 
confrast to yoga, Buddhist meditation (Zen, Pure Land etc..), In 1ts Ideal forms, 
centers on the full development of the Bodhi Mind, the aspiration to achieve 
Enlightenmenrt for the benefit of all sentient beIngs. 

[from : The Seeker”s Glossary oƒ Buddhism]. 


237 - Tôi không nhớ tên nhưng có nhớ câu chuyện về « bưng bát đầu »: Một ông 
vua hỏi một nhà sư rằng « Ông tu hành dễ dàng như thế, không nhịn đói nhịn khát, 
không nằm trên tấm ván đóng đinh nhọn v.v.. thì làm sao nói giải thoát nổi, vì còn 
vướng đủ thứ ham muốn ». Nhà sư nói : « Nhà vua hãy cho một tên tử tù hai tay 
bưng một bát dầu đầy đi ra ngoài đường đông người và bảo hắn rằng nếu hắn không 
để rớt dầu ra thì được tha về, ngược lại nếu để rớt dầu ra thì bị chém ngay. Đồng thời 
nhà vua hãy cho vũ nữ múa hát ngoài đường, nơi hắn đi. Thử xem kết quả ra sao ». 
Nhà vua y lời. Người tử tù bưng bát dầu đi ra đường, một lúc lâu thì trở về, bát dầu 
còn y nguyên, không rớt giọt nào. Nhà vua hỏi anh ta có thấy gì trên đường không. 
Anh ta trả lời chẳng thấy gì hết. Nhà sư bèn giảng cho nhà vua : « Đối với anh ta, 
một là sống hai là chết, sống và chết chỉ cách nhau ở một giọt dâu ; việc sống chết 
quá ư quan trọng nên anh ta tập trung hết tâm trí vào việc bưng bát dầu, không còn 
biết cái gì chung quanh cả. Chúng tôi tu theo Phật, nhận thấy vấn đề sinh tử luân hồi 
là quan trọng nhất nên chỉ chăm chăm chú chú có một việc duy nhất thôi là tu giải 
thoát khỏi sinh tử luân hổi. Vì thế mà chúng tôi không ham muốn bất cứ một thứ gì 
khác ». Ông vua hiểu ra. 


84 


238 - Mỗi đức Phật, khi lập Đạo thì đạo pháp chia làm ba thời kỳ : chánh pháp, 
tượng pháp và mạt pháp. Trong thời chánh pháp, tu hành dễ đắc đạo. Trong thời 
tượng pháp (/ượng nghĩa là giống nh) tu hành khó đắc đạo. Trong thời mạt pháp 
(mại nghĩa là đốn mại), tu hành rất khó đắc đạo. 


Từ khi đức Phật Thích-Ca nhập diệt đến 500 năm sau là thời chánh pháp. 1.000 năm 
tiếp theo là thời tượng pháp. 10.000 năm tiếp theo nữa là thời mạt pháp, còn gọi là 
mạt thế. Sách nói rằng lúc ấy chỉ còn pháp môn niệm Phật để tu mà thôi. 


Sách Kinh A Di Đà sớ sao, trang 113, cho biết: Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng cuốn 10 
chép lời Phật dạy rằng : Sau khi ta nhập diệt, trong khoảng 500 năm thứ nhất, các tỳ - 
kheo còn kiên cố về việc tu giải thoát, nghĩa là lo giữ giới hoàn toàn, tu chứng a-la- 
hán, nên gọi là giải £hoát kiên cố. Đến 500 năm thứ nhì, người xuất gia kiên cố tu 
hành bằng cách chỉ chuyên tham thiển nhập định, gọi là £hiên định kiên cố. Đến 500 
năm thứ ba, người xuất gia chỉ kiên cố tu bằng cách tụng niệm cho nhiều, học hỏi cho 
thông, gọi là đa văn kiên cố. Đến 500 năm thứ tư, người trong Phật pháp phần nhiều 
kiên cố lo kinh doanh tự viện to, tháp tượng lớn, gọi là /háp tự kiên cố. Đến 500 năm 
thứ năm, người trong Phật pháp lo đấu tranh là kiên cố hơn hết, nghĩa là tranh giành 
đủ mọi phương diện, gọi là đấu tranh kiên cố. 


Phật nhập Niết-bàn năm 543 trước Tây Lịch, đến nay là năm 2000 sau TL, vậy là 
quá 2500 năm rồi. Chúng ta không thấy nói thêm cái gì kiên cố nữa, nhưng chắc 
chắn chúng ta vẫn còn trong thời mạt pháp. 


Một vị cao tăng an ủi tôi rằng : Chỉ có người mạt thôi, pháp mạt sao được. Hay ! 


239 - Thế Thân hay Thiên Thân (sanskrit: Vasubandhu, phiên âm thành Ba-tu-bàn- 
đầu hay Phạt-tô-bàn-độ) là tổ sư thứ 21 của Phật giáo (sơ tổ là ngài Ca-Diếp), em 
ruột của ngài Vô 7rước hay Vô Trứ (skt: Asangha, phiên âm thành A-tăng-gia, nghĩa 
đen là không chấp trước). Ngài Vô Trước đã dẫn dắt ngài Thế Thân vào Đại thừa. 
Nay người ta coi hai anh em ngài là đồng sáng lập của Du-già tông tức Pháp tướng 
tông. 


Ngài Thế Thân là một học giả uyên bác của Nhất thiết hữu bộ (tiểu thừa) và của Du- 
già tông (đại thừa). Người ta ước tính ngài sống vào khoảng thế kỷ thứ IV hoặc thứ 
V. Ngài sinh ở Peshawar, sống ở Kashmir và tịch ở Ayodhyà. Một nhà Ấn-độ-học 
tên là E. Frauwallner nhận đinh rằng có hai vị tên là Vasubandhu, một vị vào thế kỷ 
IV với Du-già tông, và một vị vào thế kỷ V với Nhất thiết hữu bộ. Ngài Thế Thân là 
tác giả Duy thức Nhị thập tụng và Duy thức Tam thập tụng nói về Duy Thức. Ngài 
còn viết các luận về tác phẩm của ngài Vô Trước và mấy kinh lớn như Kim Cang, 
Pháp Hoa và A-Di-Đà. 


85 


HT Thích Quảng Liên viết : Thế Thân (Vasdubandhu 420 — 500) là em ruột của ngài 
Vô Trước (Asanga 410 — 500) trước kia theo phái Nhất thiết hữu (Sarvasfivada) thuộc 
tiểu thừa giáo. Ngài từng sáng tác bộ Abhidhammakosa, tác phẩm xuất sắc nhất 
trong lãnh vực duy thức của tiểu thừa, trong đó ngài trình bày sắc tâm gồm 75 pháp. 
Sau khi thấm nhuần tư tưởng đại thừa của anh ruột, ngài sáng tác bộ Duy thức Tam 
thập tụng và Đại thừa bách pháp minh môn, từ 75 thành 100 pháp. [Duy hức học, Tu 
viện Quảng Đức, Saigon, 1972]. 


Ngài Vô Trước lúc đầu cũng theo tiểu thừa, sau nhập đại thừa và được thỏa dạ. Ngài 
nhập định, xuất thần lên cung Đâu-Suất mà châu Bồ tát Di-Lặc. Đức Di-Lặc bèn 
đem giáo lý đại thừa về chân không mà truyền cho ngài, và giáng trần theo lời thỉnh 
câu của ngài để dạy đạo trong bốn tháng cho các thánh tăng. Ngài Vô Trước ghi 
chép lại và viết thêm thành ra năm bộ luận rất nổi tiếng : Du-già-sư-địa luận, Phân 
biệt Du-già luận, Đại thừa trang nghiêm luận, Biện trung biện luận, Kim cang bát nhã 
luận. 


240 - Vâng, thưa đạo hữu, quả là có vấn đề liên quan đến ngài Vô 7rước và đức Di - 
Lặc, nhưng không đủ tài liệu nên tôi tránh. Khi viết Maireya thì ta hiểu đó là đức Di 
-Lặc, ngài trụ trên cung trời Đâu-Suất, sau sẽ thành Phật và giáng trần mở hội Long 
Hoa, như vậy ngài là đức Phật của thời vị lai. Người ta vẫn nói rằng ngài Vô Trước 
xuất thần lên cung Đâu-Suất mà học đạo ở ngài Di Lặc. Nhưng ngày nay người ta 
nêu lên vấn để này : có một vị cao tăng tên là Maireyanàtha, có lẽ là thầy của ngài 
Vô Trước, và vì cái tên đó mà người ta lầm sang ngài Di-Lặc Maireya. Các chỉ tiết, 
còn phải đợi nghiên cứu sâu rộng hơn, M⁄zifreyanàtha có đúng là tổ sáng lập thật sự 
của Du-già tông không và có phải là tác giả một số sách mà nay người ta vẫn cho là 
của Vô Trước không ? 


241 - A-du-đà quốc (sanskrit Ayodhyà) là một xứ có danh về Phật học ngày xưa, Ở 
miễn trung Ấn-Độ, nay là xứ Oude, nơi đây có một ngôi chùa lớn với nhiều viện cao 
học, tên là A-du-đà quốc giảng đường. Ngài Thế Thân (Tổ thứ 21 Phật giáo) đã từng 
tu tại chùa này và sau đi giáo hóa khắp nước và miễn trung Ấn-Độ (thế kỷ thứ V'). 
Thế kỷ thứ VII, ngài Huyền Trang từ Trung quốc tới, học đạo ở giảng đường đó. Tục 
truyền, đức Di-Lặc giáng trần tại nơi này mà truyền pháp theo lời thỉnh cầu của ngài 
Thế Thân. 


242 - Ngài Xá-ly-phất « thoái đại thừa tâm », việc ấy được nói trong truyện « xin 
một tròng con mắt » như sau : Ngài Xá-ly-phất gặp một người than khóc bên đường, 
hỏi ra thì biết anh ta cần một con mắt về làm thuốc cho mẹ bị mù. Ngài Xá-ly-phất 
bằng lòng bố thí mắt mình, người kia yêu cầu ngài tự móc mắt. Ngài làm theo, tự 
móc mắt bên trái mà cho, người kia bèn kêu là không đúng, cần mắt phải chứ không 
phải mắt trái. Ngài lại móc mắt phải mà cho. Người kia chê hôi, vất con mắt xuống 


S6 


đất, đạp chân lên. Ngài Xá-ly-phất chán nản nghĩ rằng : « thôi, từ nay ta lo tu tự 
độ », thế gọi là « thoái đại thừa tâm ». Truyện kể tiếp rằng chư thiên hiện ra an ủi 
ngài, nói rằng họ chỉ làm như vậy để thử lòng ngài mà thôi. Họ xin ngài tiếp tục tu 
bồổ-tát đạo, tự độ và độ tha. 


Tôi mong coi tiếp đoạn cuối nhưng không có. Tôi đoán rằng ngài Xá-ly-phất vẫn 
trông thấy như thường. Tôi đã gặp những người không-phải-Phật-tử tổ ý hoài nghi và 
không tán thành cái cách bố thí « kỳ quặc » như vậy (có một thời, chương trình Triết 
lớp 12 nói về từ bi Phật giáo và bác ái Công giáo. Một giáo sư giảng đến bố thí, đem 
việc ngài Xá-Ly-Phất trên đây ra kể, nên gây thắc mắc). Tôi phải giải thích rằng đó 
là nói các vị bổ tát chứ đâu có nói người phàm ! 

243 - Theo như lời đạo hữu kể thì đạo hữu đã coi chùa Nhất Trụ tức là chùa Một Cột 
ở Thủ Đức gần Saigon, dựng trước năm 1975. Chùa đó xây cất y hệt chùa Một Cột ở 
Hà Nội (chính chùa này cũng được sửa lại vì năm 1954, không biết kẻ nào đã phá 
chùa). Theo Đại Việt Sử ký toàn thư thì vua Lý Thái Tông nằm mơ thấy Phật Bà 
Quan Âm ngồi trên đài sen, dắt vua lên đài. Khi vua kể cho triều thần nghe thì triều 
thần nghĩ rằng đó là điềm gở. Một nhà sư khuyên vua cho dựng một cái cột đá lớn 
giữa hổ, làm đài sen ở trên giống như vua đã thấy trong mộng, thờ Phật Bà Quan 
Âm. Rồi cho chư tăng đi quanh đài, tụng kinh cầu cho vua sống lâu, vì thế chùa có 
tên là Diên Hựu (1049). 


Ghi chú : điều sau này tôi nói thêm, để đạo hữu nào về tận nơi rồi coi cho chính xác. 
Chùa Diên Hựu là một cái chùa riêng chứ không phải là chùa Một Cột. Tại cái hồ 
của chùa ấy, tên là hồ Linh Chiểu, thì có chùa Một Cột. Xin quý đạo hữu cho ý kiến, 
mắt tôi chưa thấy nên chỉ nêu vấn đề thôi. 


244 - Cái mái cong thì nhiều nước dùng chứ không riêng gì nước Tàu. Tôi không 
phải là kiến trúc sư nhưng tôi cũng nhận thấy cái mái cong của Việt Nam mình chỉ 
cong ïn ít thôi chứ không cong quá, cong đến vênh lên, nó chỉ cong chút chút như lấy 
bàn tay vuốt nhẹ lên mà thôi. Xem hình các chùa và đình nước mình thấy khoái con 
mắt, tuy vậy phải có người chuyên môn giảng thì mình mới hiểu. Người nước ngoài 
ít phân biệt được nên khi coi chùa, đình ... của mình, họ hay nghĩ đến mỹ thuật Tàu 
hoặc Nhật. Chúng mình nên giới thiệu cho họ những cái cộí cao vuông ở các đầu 
nhà, các bức tường hay ở gần ngoài cổng tam quan, với « bông hoa » ở trên, đặc biệt 
lắm. 


245 - Đây là mấy chữ phiên âm tên của sáu vị tổ Thiển Tông theo tiếng Anh : 
1/ Bồ-đề-đạt-ma : Bodhidharma (khoảng 470-543 ?). 2/ Huệ Khả : Hui-k”o (487-593). 


3/ Tăng Xán : Seng-Usan (tịch 6062).  4/ Đạo Tín: Tao-hsin (580-651). 5/ Hoằng 
Nhẫn : Hung-jen (601-674). 6/ Huệ Năng : Hui-neng (638-713). 


S7 


Về Nhị tổ Huệ Khả, có nhiều chuyện chép trong sách, người đọc ngày nay hơi thắc 
mắc. Một là : lúc ngài sinh ra, có ánh sáng chói chang như hào quang nên được đặt 
tên là Quang. Hai là : được thần nhân mách đi về phương Nam mà tìm thày, nên có 
chữ Thần, vì thế tên ngài là Thần Quang (sau được ngài Bồ-để-đạt-ma đặt tên là 
Huệ Khả). Ba là : ngài đứng ngoài sân chờ ngài Bồ-để-đạt-ma đang quay mặt vào 
vách ngồi thiền, tuyết xuống ngập đến đầu gối ma không biết. Sau, ngài tự chặt một 
cánh tay dâng lên ngài Bôồ-đề-đạt-ma để chứng minh lòng thành thực cầu pháp của 
mình. Bốn là : ngài xông xáo làm đủ nghề, kể cả vào chợ mà thuyết pháp, làm cho 
các tu sĩ bất mãn. Năm là : ngài bị một nhà sư vu cáo nên phải tội, chết năm 107 tuổi. 
Việc này ngài biết trước, ngài nói ngài phải trả một món nợ. 

246 - Bà-la-môn giáo (Brahmanisme, Brahmanism) là một tôn giáo lớn của Ấn Độ, 
có từ trước khi đức Phật Thích Ca, chi phối sinh hoạt xã hội và chính trị của Ấn Độ. 
Đạo ấy công nhận Braiưma (Phạm Thiên) là đấng chúa tẾ thế gian. Thánh-kinh là 
bộ Phệ-đà (Véda) gồm có bốn quyển, Tàu gọi là 7 Minh. Xã hội chia làm bốn giai 
cấp : bà-la-môn (brahmane) tức là tu sĩ lo việc cúng tế, tôn giáo, sáf-đế“-ly (khastrya) 
tức là vua, công, hầu, khanh, tướng, phệ-xá (vaisya) tức là thương gia, fhủ-đà-la 
(sàdra) tức là nông dân và thợ thuyền. Ngoài ra còn số người hạ tiện gọi là chiên-đà- 
la (candaia) làm nghề mà người bấy giờ cho là hèn hạ như đồ tế. Khi đức Thích-Ca 
sáng lập đạo Phật thì một trong sự thể hiện lòng từ bi của ngài là không phân chia 
giai cấp (chủng phái), bất cứ ai cũng có thể tu thành Phật được, trong hàng ngũ tăng 
sĩ có đủ mọi hạng người trong xã hội Ấn bấy giờ. 


Ngày nay, tôn giáo chính ở Ấn Độ là Ấñ-Độ giáo (Hindouisme, Hinduism). 


247 - Không phải chỉ có ở Việt Nam mới có pháp nạn. Ở Trung Quốc Phật giáo đã 
gặp những thời kỳ pháp nạn rất nặng nễể. Người ta có nói đến một pháp nạn lớn ở bên 
Tàu do một ông vua thiếu tiền gây ra. Câu chuyện như sau này : Vào thời Hậu Chu 
(951-960), năm 955, vua Thế Tông ban chiếu ra lệnh ai còn cha mẹ phải nuôi nấng 
thì không được xuất gia, chùa chiển nào không có sắc chỉ thì phải bãi bỏ. Mới nghe, 
người ta tưởng đó là nhằm mục đích hạn chế số người đi tu quá đông và số chùa 
chiền mọc ra quá nhiều. Sau, Thế Tông lại ra lệnh thu hết chuông, khánh, đổ bằng 
đồng v.v... của các chùa để đúc tiền với lý do : vì lâu không đúc tiền nên dân chúng 
thiếu tiền dùng. Để chặn các quan can ngăn, vua giải thích rằng đạo Phật là đạo từ 
bi, bồ-tát không những bố thí hai con mắt mà còn bố thí cả thân mệnh nữa, vậy thì 
mấy thứ chuông, khánh... không đáng kể mà lại giúp được chúng sinh, thế là đúng 
với đường lối của đạo Phật ! Vô số tượng Phật cùng đồ đồng trong các chùa bị đem 
vào lò đúc tiền, mấy ngàn ngôi chùa bị phá. Rồi đến các điều kiện xuất gia khó 
khăn, triều đình đặt các kỳ thi cử cho tăng ni, bắt họ phải đợi đến khi nào nhận được 


88 


độ điệp (giấy chứng nhận) của triều đình mới được ở chùa. Nhìn con số 951-960 trên 
đây thì biết triều đại này hết sức ngắn ngủi. Người ta cho là quả báo nhãn tiền. 


248 - Nếu tôi nhớ không lầm thì chuyện « cống £hiếu nữ » là một chuyện Thiền bên 
Nhật Bản. Hai thày trò thiển sư kia sắp qua một con suối. Trên bờ, có một cô gái 
ngại ngùng không dám bước xuống nước để lội qua. Thiển sư ghé vai cõng cô ta 
sang bờ bên kia, bỏ cô ta xuống rồi tiếp tục đi. Anh đệ tử luẩn quẩn hoài với ý nghĩ 
tại sao thày mình lại phạm giới, gần phụ nữ đến mức cõng người ta. Mấy ngày sau, ý 
đó vẫn bám trong óc, anh ta không nhịn được bèn hỏi thày. Thày đáp : « Ta đã bỏ cô 
gái ấy từ lúc đến bờ sông, còn nhà ngươi thì vẫn cõng cô ta trong trí. Mệt quá! ». 
Thiền sư đã đến mức không còn chấp trước gì nữa nên hoàn toàn tự do, đệ tử còn 
chấp trước nên thắc mắc hoài. 


Đạo hữu ạ, khi tôi kể chuyện này ở chùa, có một ông bạn hỏi tôi : « Nếu gặp trường 
hợp này, anh có cõng không? ». Tôi đáp : « Tôi không phải là thiển sư. Vả lại, tôi 
đau lưng lắm, chữa lưng chưa khỏi, cõng ai được ?». Ông bạn đó tiếp : « Tôi ấy à, 
tôi cứ cõng. Ai hỏi thì tôi bảo rằng tôi hết chấp trước rồi ! », ánh mắt của ống cho 
thấy ổng đang cười. 

249 - Sa-môn (nhà sư) Đạo Nhất đến chùa Bát-Nhã của Thiển sư Hoài Nhượng (đệ 
tử của Lục tổ Huệ Năng), không nghe giảng kinh sách, chỉ ngồi thiển. Được thiển sư 
hỏi thì sa-môn trả lời : « ngồi thiển để thành Phật ». Thiển sư không nói gì, lấy hòn 
sạch mài xuống đất bên cạnh sa-môn. Sa-môn hỏi : « mài gạch làm øì ?». Thiền sư 
đáp : « để làm gương ». Sa-môn nói : « làm sao mà thành gương được! ». Thiển sư 
nói : « mài gạch không thành gương được thì tọa thiển sao thành Phật được ». 


Đối với Thiên tông, chủ trương là : « Chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật » chứ 
không phải là tọa thiển suốt ngày. Đây là Thiền đốn ngộ. 


Sa-môn nói trên đây sau là thiển sư Mã Tổ, hết sức nổi tiếng, thuộc dòng Hoài 
Nhượng. 


250 - Tôi cũng không khác gì đạo hữu đâu, coi mấy câu chuyện nhà Thiền, chẳng 
hiểu chỉ ráo trọi. Mấy ông Thiển sư hành động, ăn nói kỳ quặc, không những là gần 
dở mà có khi phạm thánh nữa, vô lễ đối với Phật. Ông thì quát, ông thì đánh, ông thì 
véo mũi, lại có ông chẻ tượng Phật ra, làm củi đun nước pha trà mà uống. Ghê nữa, 
là ông nào đó tuyên bố rằng : « nói chữ Phật xong, phải xúc miệng ba ngày ». Đạo 
hữu nghe, có giật mình chăng ? Hỏi ra thì đơn giản lắm : đối với các vị đó, Phật chỉ 
là một phương tiện để đi đến giác ngộ. Nếu giác ngộ rồi mà còn bám vào Phật nữa 
thì bị vướng vít. Qua bờ bên kia rồi, không dại gì mà vác cái bè trên vai, phải bỏ cái 
bè mà đi thong dong chứ. 


89 


Đạo hữu ơi, mấy vị đó đắc quả rồi, mới thế chứ, còn người phàm chúng ta thì « sức 
mấy ». 


251 - Tôi nghĩ rằng câu chuyện về niệm Phật mà đạo hữu nói đó có tính cách 
khuyên bảo nhiều hơn là thật. « Có một người kia, chăm niệm Phật, lúc chết được 
vãng sanh Tây phương Cực lạc. Người ấy về báo cho người thân hay rằng ở trên đó 
có rất nhiều hoa sen trong ao bảy báu. Khi một người bắt đầu niệm Phật thì có một 
bông sen hiện ra. Những bông đẹp là thuộc về những người chăm niệm Phật. Những 
bông hoa ủ rũ là của những người lười biếng giải đãi. Nếu hoa héo đi là người nào 
đó bỏ niệm Phật rồi ». 

Quả thật, trong kinh có nói rằng mỗi người niệm Phật khi vãng sanh thì từ một bông 
sen mà hóa sanh (hoa khai kiến Phật, kiến chư Bồ-tát = hoa nở thấy Phật, thấy các 
Bồ-tát ). Tôi cho rằng câu chuyện mới kể này có mục đích khuyến khích người ta 
chăm chỉ tu theo pháp môn niệm Phật. Thiếu gì người nghĩ rằng lúc gần chết, niệm 
một hơi mười niệm là có đức Di-Đà và thánh chúng đến rước ! Lại còn có người 
nghĩ : Ai làm bậy, lúc gần chết thì niệm Phật cũng kịp mà! Lý luận như vậy hỏng 
quá, lý do đơn giản là : chưa kịp niệm đã chết. 


252 - Nam Phương là một dòng thiển Việt Nam do thiển sư người Ấn (Thiên Trúc) 
tên là Viziaruci (Tì-ni-đa-lưu-ch¡i) đến nước ta năm 580 lập ra. Thường gọi là dòng 
thiển 7ì-mi-đa-lưu-chỉ. Quan Bích là một dòng thiền khác ở Việt Nam do thiển sư 
Tàu Vô Ngôn Thông đến nước ta năm 820 lập ra. Thường gọi là dòng thiển Vô Ngôn 
Thông. Còn một dòng thiển thứ ba nữa gọi là dòng thiền Thảo Đường. Thảo Đường 
là tên một nhà sư Tàu đang du hóa ở Chiêm Thành khi quân của vua Lý Thánh Tông 
sang đánh Chiêm Thành năm 1069. Quân ta bắt được nhiều tù binh trong số đó có 
nhà sư Thảo Đường. Vua Lý cho phép lập dòng thiển Thảo đường. Về sau, đồng 
thiền Trúc Lâm Yên Tử do Hương Vân đại đầu đà (vua Trần Nhân Tông) làm sơ tổ là 
một dòng thiển hoàn toàn Việt Nam. 


253 - Vào cuối thế kỷ thứ II, viên thái thú nhà Đông Hán bên Tàu đang cai trị nước 
ta là S7 Nhiếp, người ta nói rằng ông ấy không phải là người độc ác như các thái thú 
khác, làm được việc tốt như cho dân như lập trường dạy chữ... cho nên người Việt 
mình biết ơn, gọi là Sĩ Vương. Lúc ấy bên Tàu có loạn, sĩ phu chạy sang lánh bên 
Giao Chỉ, đất thuộc quyền Sĩ Nhiếp. Đệ tử hai đạo Nho và Lão công kích đạo Phật. 
Có người Tàu tên là Mâu Bác viết cuốn Lý Hoặc Luận để bác ý kiến sai lầm của họ. 
Dựa vào tài liệu ấy người ta nói rằng Phật giáo tới Việt Nam từ thế kỷ thứ H, có thể 
là sớm hơn, bởi vì có những nhà sư Ấn-Độ dùng đường biển đi qua nước ta, dừng lại 
truyền đạo rồi mới sang Tàu. 


90 


254 - Lấy thí dụ một người mới chết. Thân xác lúc còn sống được gọi là hân tiền 
ấm. Nếu được tái sanh làm người thì thân xác lúc bấy giờ gọi là hân hậu ấm. Từ lúc 
chết đến lúc tái sinh, tối đa là 49 ngày. Thời gian 49 ngày đó, chẳng có thân xác gì 
nhưng người ta vẫn đặt cái tên là /hân trung ấm. Trong 49 ngày (tối đa) đó thân 
trung ấm trải qua những øì thì đã được nói trong Tử Thư của Tây Tạng, do các đại sư 
nhập định theo rõi thân trung ấm mà biết rồi viết ra. Người Việt mình không đi vào 
mọi chi tiết như thế, chỉ làm lễ cầu siêu 7 lần trong 7 tuần ở chùa mà thôi. Ngày nay, 
có vẻ người ta khoán trắng cho nhà chùa làm /ễ câu siêu, tang gia chỉ dự lễ mà thôi. 
Có trường hợp tang gia lo tiếp khách, lơ là việc lễ bái hoặc lễ mà ít tin tưởng. Hoàn 
cảnh bây giờ là như vậy : không có thì giờ và không hiểu ý nghĩa của lễ. Lễ nhằm 
mục đích trợ giúp cho hương linh người quá vãng, nên tang gia phải hết sức thành 
khẩn và thận trọng. Thí du, trong 49 ngày đó làm nhiều việc lành, giúp đỡ các việc 
từ thiện ... và niệm Phật nhiều rồi hồi hướng công đức cho người mới chết. 


255 - Câu nói đó là của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, người thừa kế thiển sư Mã 
Tổ Đạo Nhất « một ngày không làm, một ngày không ăn » (nhất nhật bất tác, nhất 
nhật bất thực). Ngài nhận thấy nếu Phật giáo cứ phải phụ thuộc vào sự cúng dàng 
thức ăn đồ mặc... từ thí chủ thì sẽ mất tính cách độc lập cho nên ngài và các đệ tử 
hàng ngày làm việc đồng ruộng vườn tược để tự túc, do đó mới có câu nói nổi tiếng 
trên kia. Khi tuổi rất cao ( quá 90) ngài vẫn làm việc như mọi đệ tử. Các đệ tử thấy 
tội quá nên dấu đồ làm ruộng của ngài đi. Ngài bèn không ăn, giữ đúng lời nói của 
mình. Ngài nhịn được mấy ngày, các đệ tử lại phải đưa đổ dùng cho ngài đi làm trở 
lại. Lúc đó ngài mới ăn. 

Khi Phật giáo bên Tàu gặp pháp nạn, vô số chùa bị phá, vô số sư sãi phẩi hoàn tục, 
chỉ có Thiển tông tạm đứng vững vì tự lập, chùa viện thì nhỏ và ít, kinh sách coi như 
không có. 

Phật giáo trong và ngoài nước ta ngày nay ra sao ? Đạo hữu chắc biết rõ hơn tôi ! 


256 - Thường thường, các vị thiển sư nhìn đức Phật với con mắt « khang khác », ý tôi 
muốn nói các vị ấy chỉ coi Phật là đạo sư, còn đa số Phật tử tin rằng đức Phật tuy 
không cải nghiệp cho chúng sinh được nhưng có thể « phù hộ » được do tâm từ bi vô 
biên của ngài, thế mới có câu « Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn ». HT Thanh Từ 
(tu Tịnh độ rồi quay sang tu Thiển), một thiển sư mà nhiều người biết, đã viết : 
« Phật tử phải cúng dường lễ bái Phật, nhưng cúng dường Phật để phát thiện tâm, lễ 
bái Phật để tỏ lòng khát khao giải thoát giác ngộ. Không nên có quan niệm cúng 
dường Phật để cầu Phật ban ơn, lễ bái Phật cầu ngài tha tội. Dù cho lễ Phật sám hối 
cũng không có nghĩa là cầu tha tội. Đó chẳng qua là nhờ Phật làm đối tượng để phát 
tâm ăn năn, chừa cải và hổ thẹn. Có biết như thế thì sám hối mới hết tội. Chúng ta 
hãy trả đức Phật về vị trí của ngài là bậc « Đạo sư ». Chúng ta cũng phải tu tập đúng 


9] 


với tinh thần Phật tử là tự độ độ tha. Đừng bao giờ xem Phật đủ cả quyền năng ban 
phúc, giáng họa. Cũng không nên ỷ lại, gởi gắm cả cuộc đời mình vào quyền năng 
của Ngài. Nếu có tư cách đó là phản bội đức Phật và không phải là người Phật tử ». 
[Phật giáo với dân tộc, ấn tống, 1999, tr 112-1 13]. 


Đó là lập trường của các thiển sư, từ đó họ có thể làm những thứ mà Phật tử « kém » 
không dám làm (chẻ tượng Phật để đun nước chẳng hạn). Trong cuốn Bước đâu học 
Phật (Suối Trắc Bá ấn tống), HT Thanh Từ nói đại khái rằng chư tăng không nên đi 
làm lễ cầu siêu cho người mới chết, « đạo Phật là đạo độ sinh chứ không phải độ tử » 
(tr 44-45). Thế mới là nhẹ thôi. Còn có thiển sư đi xa hơn rất nhiều nữa, tôi không 
dám nói, e va chạm. 


257 - An Thế Cao là một nhân vật có thật. Ông là thái tử nước Parthie (Parthia, An 
Tức hay An Tây ?, một nước ở vùng đất lran ngày nay) không lên ngôi tiếp theo cha 
mà lại nhường cho chú để xuất gia. Ông là một cao tăng, học rộng, thông cả kinh 
Phật lẫn ngoại điển. Ông tới Trung Quốc năm 147 sau Tây Lịch, ở chùa Bạch Mã tại 
kinh đô Lạc Dương của nhà Hậu Hán để dịch kinh, từ chữ Phạn sang chữ Hán. Người 
ta nói ông dịch được 176 bộ kinh nhưng vì loạn lạc giặc giã, nay chỉ còn khoảng 55 
bộ. Như thế cũng là nhiều lắm. Ông là người rất có công trong việc hoằng dương 
Phật pháp ở Trung Quốc vào thời kỳ đạo Phật mới lan tới đó. 


Theo truyền thuyết, ông có thần thông. Ông biết được kiếp trước của ông và cái nợ 
mà ông phải trả nên khi sắp bị giặc chém (năm 180), ông vẫn thản nhiên. 


Chú thích. Trước An Thế Cao, đã có hai nhà sư Thiên Trúc Ca-Diếp-Ma-Đằng và 
Trúc Pháp Lan đến Lạc Dương dịch kinh tại chùa Bạch Mã. Hai vị chở kinh Phật tới 
trên một con ngựa trắng nên chùa mới có tên ấy. 


258 - Khi nhận được câu hỏi của đạo hữu, tôi tìm mượn được cuốn Văn Học đời Lý 
của Ngô Tất Tố, nhà Xuân Thu tái bản ở Houston, Hoa Kỳ. Trong đó, chỉ thấy ghi 
có một bài của /hiền sư Vạn Hạnh mà thôi. Đó là bài Thị đệ tử (Bảo các đồ đệ) do 
Ngô Tất Tố dịch như sau : 


Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Thân như bóng chớp có rồi không, 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. Cây cối xuân tươi, thu não nùng. 
Nhiệm vận thịnh suy vô bố úy, Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông. 


Dịch giả giải nghĩa : Bài này có ý nói cõi đời không có cái gì vĩnh viễn, thân cũng 
như bóng chớp, có rồi lại không; các thứ cây cối, mùa xuân thì tươi, mùa thu lại khô. 
Vận của cõi đời, có lúc thịnh, có lúc suy, nhưng cũng đừng sợ, sự thịnh suy đó chỉ là 
tạm thời, cũng như giọt sương đọng trên ngọn cỏ vậy. 


92 


Cũng trong sách nói trên đây, có một bài của /hiên sư Mãn Giác, đầu đề là Cáo tật 
thị chúng (Có bệnh, bảo mọi người), do Ñgô Tất Tố dịch như sau : 


Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân ruổi, trăm hoa rụng, 

Xuân đáo bách hoa khai. Xuân tới, trăm hoa cười. 

Sự trục nhỡn tiền quá, Trước mắt, việc đi mãi, 

Lão tòng đầu thượng lai. Trên đầu, già đến nơi. 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đêm qua, sân trước, một cành mai. 


Dịch giả giải nghĩa : Bài này ý nói vạn vật trong vũ trụ phần nhiều là những huyễn 
tượng, không có gì vĩnh viễn. Giống như trăm hoa : mùa xuân đến thì nở, mùa xuân 
đi thì tàn. Đời người cũng vậy : lúc trẻ, công việc hàng ngày hàng phút đi qua trước 
mắt, mình không để ý, cái già nó tiến đến ở trên đầu mình lúc nào. Tuy vậy, cũng 
đừng nên tưởng rằng : hễ khi xuân tàn, có bao nhiêu hoa đều phải rụng cả. Giữa lúc 
tuyết trời già rét, cây cối trơ trụi, mà đêm hôm qua, ở trước sân, một cành mai đã nở 
hoa kia kìa. Những người tu hành đắc đạo được nên chính giác, có thể vượt ra ngoài 
cuộc sinh hóa của trời đất, cũng giống như cành mai ấy. 


259 - « Khi bàn về tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều người có ý kiến khác nhau... 
Sự thật tư tưởng ông cũng phức tạp như thời đại của ông. Từ thuở nhỏ, ông học được 
nghĩa lý vua tôi trong sách nên thường ước được « tôi lành chúa thánh minh » ; nhưng 
lớn lên lại không thấy Nghiêu Thuấn của thời đại « hoàng kim » như Lê Lợi, Lê 
Thánh Tông, mà chỉ thấy Lê Tương Dực với « tướng lợn » hay Mạc Đăng Dung với 
dáng điệu bỉ ổi « cổ đeo thừng, đi chân không » đến tận dinh tên giặc Mao Bá Ôn xin 
cắt đất ... Rõ ràng, thái độ và hành vi tùy thời xuất xử của ông là sự biểu hiện hai 
mặt của tư tưởng Khổng Lão ... Trong tư tưởng của ông, nếu có cái phiêu diêu của 
Lão Trang, cái thoát tục của Phật giáo, thì chủ yếu vẫn có cái ưu ái tích cực của 
người nho sĩ chân chính » (theo Bùi Văn Nguyên). 
Trong tập san Phật giáo này, tôi xin trích đăng một bài thơ của cụ Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm đầu đề Du Phổ Minh tự (Thăm chùa Phổ Minh) : 

Pháp giới dữ đồng thiên quảng đại, 

Thổ nhân do thuyết địa anh linh. 

Liêu liêu cổ đỉnh kim hà tại ? 

Thức đắc vô hình thắng hữu hình. 
nghĩa là : Pháp giới sánh cùng với trời đất rộng lớn, Người ở đó còn nói rằng đất anh 
linh, Đỉnh cổ nay ở đâu ? Thế mới biết vô hình thắng hữu hình. 
Chùa Phổ Minh ở Tức Mạc huyện Mỹ Lộc, gần thành phố Nam Định, nơi đây các vị 
vua nhà Trần thường lui về làm thái thượng hoàng sau khi nhường ngôi cho con. Ở đó 


93 


có một cái đỉnh gọi là đỉnh Phổ Minh, tương truyền có thể nấu được cả một con bò. 
Sau, quân nhà Minh phá đỉnh ấy để đúc khí giới. Câu cuối của bài thơ nêu lên một 
quan niệm của đạo Phật : hữu hình tất hữu hoại, có sinh ắt có tử. Bất cứ thứ gì mà do 
nhân và duyên hợp lại thì không bến, thì vô thường, vì khi nhân duyên tan rã thì vật 
cũng hết. Cái vô hình quý hơn, nó thắng hữu hình, cái vô hình đó là bản thể của vạn 
pháp tức sự sự vật vật, đó là Phật tánh, là Chân Như vậy. 


260 - Hàn Dã là một tiến sĩ, làm quan Ngự sử đời nhà Đường bên Tàu, cuối thế kỷ 
thứ VIII, đầu thế kỷ thứ IX. Ông là người theo đạo Nho, cực lực bài xích đạo Phật 
trong khi vua Đường Hiến Tông sùng mộ đạo Phật. Khi nhận tờ biểu của ông can 
ngăn việc đón xá-lợi Phật, vua tức giận định xử chém, nhưng nhờ có quần thần can 
gián nên chỉ đày Hàn Dũ đi làm thứ sử Triều Châu (thuộc Quảng Đông bây giờ). 


Hàn Dũ đã viết : «... Vua Vũ đế nhà Lương ở ngôi được 48 năm, ba lần xả thân đi 
làm tăng, sau bị giặc vây, phải chết đói. Thờ Phật cầu phúc mà lại phải họa. Lấy đó 
mà xem, thờ Phật không nên tin... Phật là người cõi ngoài (ý nói không phải là người 
Trung Quốc), không cần biết cái nghĩa vụ bể tôi, cái ân cha con. Nếu Phật có thiêng, 
phàm những điều họa ương, xin để một mình tôi chịu ». 


261 - Tôi không biết chữ Nho, không đọc được sách chữ Nho. Truyện sau đây chỉ 
được nghe kể mà thôi, đạo hữu nào biết kỹ hơn, xin bổ túc cho. Lúc bấy giờ, vào 
thời nhà Tùy ở bên Tàu, vua sùng mộ đạo Phật lắm. Có một bọn mười người mặc 
giả nhà sư làm loạn. Vua bực lắm, ra lệnh bắt giam hành hạ các sư, rất cực khổ. 
Một nhà sư tên là Đại Trí cầu nguyện xin Tam bảo cho mình đối hai cánh tay để 
cúng dàng, mong cứu vãn đạo Phật. Khi trình lên vua, lúc này vua đã hối hận, vua 
cho Đại Trí thuyết pháp. Người nghe rất đông. Sư tẩm dầu vào hai cánh tay, đốt như 
hai ngọn đuốc, điềm nhiên ngôi giảng pháp. Bảy ngày sau mới tịch. 


262 - Tôi không biết câu chuyện có thật hay do người ta đặt ra để chế nhạo Phật 
giáo. Một thiển sư không dám giết rận vì sợ phạm tội sát sinh. Vì thế, trong người có 
quá nhiễu rận. Khi ngứa quá chịu không nổi, phải cởi áo ra bắt rận ném xuống đất, 
chứ không giết. Có người chê rằng ném rận xuống đất, chúng bị lạnh nên chết, vậy 
là phạm tội sát sinh ! Làm sao bây giờ ? Khó trả lời quá phải không đạo hữu ? Tôi 
không biết nói sao, tới hỏi một ông bạn già, ống nghiêm trang bảo : « Đem hết tất cả 
quần áo v.v... luộc hết, giặt giũ cho sạch, rồi tụng kinh sám hối và kinh cầu siêu ; tu 
hành mà không chịu giữ cái thân cho khỏe mạnh thì lấy gì mà tu !». Xin thỉnh ý các 
đạo hữu. 

263 - Huyền Trang (602-664) không phải là người Trung Quốc đầu tiên sang Thiên 
Trúc thỉnh kinh. Sử Tàu chép việc vua Minh Đế nhà Đông Hán nằm mơ thấy Phật 
vào khoảng năm 64 rồi cho phái đoàn sang Thiên Trúc thỉnh kinh và tăng. [Nhà 


94 


Đông Hán này đã cử Mã Viện sang đánh Hai Bà Trưng năm 43 ]. Phái đoàn thỉnh 
được hai vị tăng người Thiên Trúc - đang hoằng pháp ở nước Nguyệt Chi hay Nguyệt 
Thị tức là Indo-Scythe - về Trung Quốc. Đó là hai vị Trúc Pháp Lan và Ca-diếp Ma- 
đằng (Kasyapamarfanga). Một con ngựa trắng chở kinh và tượng đến kinh đô Lạc 
Dương năm 67. Nơi chứa kinh sau thành chùa Bạch Mã. Người ta nói rằng cuốn 
kinh đầu tiên được dịch sang chữ Hán là Kinh 42 chương (Tứ thập nhị chương kinh). 


264 - Kinh mà đạo hữu hỏi đó là một kinh ngắn và đơn giản tên là Thiện pháp không 
già. Tóm tắt như sau: Một hôm, vua Ba-tư-nặc (sanskrit: Prasenaÿif) hỏi đức Phật 
rằng : « ở trên đời này có thứ gì sinh ra mà không già, không chết hay không ? ». 
Đức Phật trả lời : « Những người quyền quý, những người giàu sang, kể cả các tỳ 
khưu tu đắc quả a-la-hán cũng phải già rồi chết. Có một thứ không già, đó là thiện 
pháp. Kệ : « Xe vua dù mỹ diệu, Rồi cũng phải hư hoại, Thân thể này cũng vậy, Rồi 
cũng phải già yếu. Chỉ thiện pháp không già, Bậc thiện nhân nói vậy. ». 


265 - A-Hàm là tên một bộ kinh lớn gồm bốn bộ nhỏ dịch từ chữ sznskri sang chữ 
Hán, một số ít đã được dịch ra tiếng Việt : 

1/ Trường A-Hàm (D¡rghagama) 

2/ Trung A-Hàm (Madhyamagama) 

3/ Tạp A-Hàm (Sưmyuktagama) 

4/ Tăng Nhất A-Hàm (Ekottaragama) 


Tương đương với A-Hàm là năm bộ kinh chữ pal sau đây : 
1/ Trường Bộ kinh (Dighanmikaya). 

2/ Trung Bộ kinh (MaJjhimanikaya). 

3/ Tương Ưng Bộ kinh (Samyuftanikaya). 

4/ Tăng Chi Bộ kinh (Anguftaranikaya). 

5/ Tiểu Bộ kinh (Khuddakanikaya). 

Trừ bộ thứ 5, bốn bộ trên đã được dịch ra tiếng Việt. 

(theo tài liệu Tờ Điển Phật học Việt Nam). 


266 - Chữ /y-kheo, fỳ-khưu do chữ Phạn bhiksu và chữ pali bhikku phiên âm ra, nghĩa 
gốc là khấi sĩ (người đi xin : xin thực phẩm để sống, xin pháp để tu hành) sau nghĩa 
rộng ra là nhà tu Phật giáo. Nay coi như đồng nghĩa với sa-môn. 


267 - Chữ Brahma có hai nghĩa, một của đạo Bà-la-môn, một của Phật giáo. Theo 
đạo Bà-la-môn thì Brahzna là vị thần tối cao và sáng tạo ra muôn loài. Theo Phật 
giáo thì Brahma là một loài rrời (deva), một chúng sinh có sinh tử luân hồi, sống ở cõi 
trời Sắc giới, thọ mạng rất lâu dài, sắc thân đẹp đẽ, không có lòng dục. Brahma, 
Phật giáo dịch là Phạm thiên, sống cuộc đời trong sạch, cho nên tính-tự « phạm » 
được dùng để chỉ những gì trong sạch, thanh tịnh, thí dụ : phạm hạnh (đức hạnh trong 


95 


sạch, không dâm dục), phạm chúng (tăng chúng giữ giới không dâm dục), phạm chí 
(người Bà-la-môn sống thanh tịnh, không dâm dục), phạm bổn hay phạm điển (kinh 
sách Phật viết bằng sanskrit), phạm đạo (con đường tu thanh tịnh, tránh dâm dục), 
Phạm thân (đồng nghĩa với Phật thân, Pháp thân), Phạm âm (tiếng nói, giọng nói của 
Phật) ... 


Chữ Sznskrir là cổ ngữ tôn giáo ớ Ấn Độ, gọi là chữ Phạm hay Phạn, các kinh Đại 
thừa đều chép bằng Sanskrit. [Theo Tờ điển Phật học Việt Nam]. 


Phạm thiên vương là vua cõi trời Phạm thiên [Có bốn cõi trời sơ-thiển thuộc Sắc 
giới: l/ Trời Phạm thân thiên (Brahmakaya)  2/ Trời Phạm chúng thiên 
(Brahmaparsadya). 3/ Trời Phạm phụ thiên (Brahmapurohira). 4/ Trời Đại Phạm 
thiên (Mahàbrahma) ]. 


268 - Ngài Ca-Diếp tu hạnh đâu đà. Vua Trần Nhân Tông khi bỏ ngôi đi tu cũng tu 
hạnh đầu đà. Đó là mười phép tu khổ hạnh (có nơi kể tới 12) : 1/ Ở nơi xa vắng, yên 
lặng. 2/ Khất thực. 3/ Chỉ ăn một bữa trưa. 4/ Khi khất thực, không phân biệt nhà 
sang, hèn. 5/ Chỉ dùng ba bộ áo. 6/ Ngồi dưới gốc cây. 7/ Ngồi nơi đồng trống, yên 
lặng. 8/ Áo nhiều mảnh rách khâu lại. 9/ Ở nơi có mổ mả. 10/ Ngôi, không nằm. 


269 - Cúng dường do chữ cung dưỡng. Cung (cung cấp) dưỡng (nuôi nấng). Cúng 
dường (hay cúng dàng) là biếu một thứ gì cho nhà tu một cách cung kính. 7# sự cúng 
dàng gồm có : thức ăn, quần áo, giường nằm, thuốc men. 


270 - Vừưmalakirii là tên người. Vimala nghĩa là thanh tịnh, k7zf nghĩa là danh, tên gọi. 
Vimilakirti dịch là Tịnh Danh, Vô Cấu Xưng, phiên âm là Duy-ma-cật. Ông là một 
người giàu có, đệ tử tại gia của Phật, tầm hiểu biết rất rộng, luận về đạo lý rất thông, 
biện tài ngang với ngài Văn Thù. Kizh Duy-ma-cật là một kinh nổi tiếng trong đó 
ngài Duy-ma-cật biện luận với các đại bô tát về giáo lý, làm sáng tỏ nhiều điểm của 
Đại thừa, đặc biệt nhất là phần vấn đáp giữa ngài và ngài Văn Thù. Kinh có 3 
quyển, 14 phẩm, do ngài Cưu-ma-la-thập dịch ra chữ Hán đầu thế kỷ thứ V. Kinh 
cũng có mở đầu bằng câu « Tôi nghe như vầy » của ngài A-Nan. Tuy vậy, người ta 
bảo rằng kinh này được viết ra khoảng thế kỷ thứ I sau Tây lịch (coi The Seekerˆs 
Glossary 0ƒ Buddhism, mục Vimalakirti). 


271 - Tên Kinh Lăng Nghiêm (Surangama-Sufra, Leng-Yen Ching) là do tên kinh 
« Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ tát vạn hạnh Thủ 
Lăng Nghiêm kinh » nói ngắn lại. Ngài Paramartha người Thiên Trúc mang sang 
Trung Quốc vào khoảng năm 711, dịch sang chữ Hán hết hai năm, nhưng vì không 
xin phép vua nhà Đường bấy giờ nên Paraartha bị trục xuất, mang cả bản dịch về 
nước. Sau, không biết do cách nào mà vào Trung Quốc được. Kinh này rất có ảnh 
hưởng trong việc truyền bá tư tưởng Đại thừa vào Trung Quốc. Kinh dạy về phép 


96 


Tam muội (cảnh thiển thật cao) rốt ráo và kiên cố của Phật là phép Thủ Lăng 
Nghiêm Tam muội. Ai thọ trì kinh Lăng Nghiêm và an trụ nơi phép Thủ Lăng 
Nghiêm Tam muội thì đắc cái Chân tâm, cái Phật tánh và thành Phật (theo Tờ điển 
Đoàn Trung Còn). Người mới học thì thích nhất phần đầu của quyển kinh, khi Phật 
bẩy lần nói về cái tâm cho ông A-Nan nghe. 


272 - Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sufra, Hua-Yen Chìng, Flower Adornment 
Sutra, Flower Garland Scripture) được coi là kinh hết sức cao của đạo Phật, do Phật 
thuyết cho các Bồ tát và chư thiên nghe khi ngài vừa mới thành Phật dưới gốc cây Bồ 
-để. Theo truyền thuyết thì kinh bị thất lạc và mãi về sau, ngài Long Thọ mới tìm 
thấy ở Long cung. Phần lớn bản chữ Phạn không còn nữa nhưng bản chữ Hán còn 
nguyên vẹn (có tới ba bản dịch). Ngày nay có ít ra là ba bản dịch sang tiếng Anh. 
Tông Hoa Nghiêm chỉ dùng một quyển kinh này mà thôi. Có thể nói rằng kinh này là 
kinh dài nhất trong các kinh. Kinh chỉ nói về Giác Ngộ. Giác Ngộ ở đây nghĩa là 
hiểu thấu lẽ Không, nhờ đó mà nắm được thế nào là sự sự vô ngại pháp giới. Kinh 
cũng nhấn mạnh đến /ý rùng trùng duyên khởi, với thí dụ nổi tiếng là lưới hạt châu 
của vua Đế Thích ( Indra”s net. Net of Indra, Brahma net). Trên cung trời Đế Thích 
có một cái lưới với vô số hạt châu, hạt này chiếu sáng vào hạt kia, cứ thế lan ra vô 
cùng, mỗi cái nhận ánh sáng của bao nhiêu cái khác, đồng thời nó lại phản chiếu ra 
tới mọi cái khác, ý nói rằng sự sự vật vật trên thế gian liên hệ với nhau chằng chằng 
chịt chịt. 

273 - Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển rút gọn lại trong kinh Kim Cang (= Kim 
Cương, Diamond Sutra, Soutra du Diamant, sanskrit :Vajracchedika Sufra). Kinh này 
ghi lại lời Phật trả lời hai câu hỏi của ngài Tu-Bồ-Đề là vị đại đệ tử « giải không đệ 
nhất » (giỏi nhất trong việc giải nghĩa lý Không) : làm thế nào hàng phục vọng tâm ? 
làm thế nào sinh chân tâm ? Câu trả lời là : « ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm » nghĩa 
là « không trụ vào đâu cả mà phát tâm ». Sau đó, Phật dạy : « các pháp hữu vi đều 
như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng, như sương móc, như điện chớp, hãy 
quán như vậy ». Tóm lại, hãy quán lý Không và hãy phá chấp, đừng chấp trước cái 
øì cả. Thí dụ : làm việc lành như bố thí chẳng hạn mà không chấp trước quả báo vì 
đã hiểu các tướng chỉ là hư vọng mà thôi. 

Kể từ Lục tổ Huệ Năng, Thiển tông lấy kinh Kim Cang là căn bản. Theo nhận xét 
của Edward Conze thì kinh này dùng vào thiển quán nhằm giải thoát chứ không phải 
để nghiên cứu. Có tới 6 bản dịch ra chữ Hán. Các bản dịch tiếng Việt căn cứ vào 
bản của ngài Cưu-ma-la-thập. 

274 - Kinh Pháp bảo đàn không phải do Phật thuyết. Đây là thâu tóm lại các lời dạy 
của Lục tổ Huệ Năng, do đệ tử Pháp Hải ghi lại. Kinh có 10 chương, chương đầu nói 
về Hành trạng, tức là tiểu sử của Lục tổ. Lẽ dĩ nhiên, đây là một kinh quan trọng của 


97 


Thiển tông. Tên đầy đủ của kinh là : Lục tổ Huệ Năng Pháp bảo đàn kinh, The 
Platform Sutra, Discours et Sermons du sixième patriarche. Kinh này có nhiều ý 
kiến độc đáo của Lục tổ. 


275 - Ngày Rằm tháng bảy, người ta thường gọi là ngày xá ứội vong nhân. Tuy vậy, 
trên thực tế, đó là ngày vinh danh cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Các chùa đều có tụng 
kinh nói về công ơn cha mẹ và bổn phận làm con phải có hiếu với cha mẹ như : kinh 
Báo ân phụ mẫu, kinh Hiếu tử, kinh Vu lan, còn vài kinh nữa mà ít người biết như kinh 
Nhẫn nhục, kinh Thai cốt, kinh Đại tập... Trong kinh Phật, không thiếu gì những đoạn 
nói về công ơn của cha mẹ mà con cái phải báo đền. Trong số năm tội lớn nhất đối 
với Phật giáo gọi là « ngũ nghịch », tội bất hiếu đứng đầu. 


276 - Theo Từ điển Đoàn Trung Còn, Bái-Niết-bàn dịch chữ Parinibbana (Pali) hoặc 
Parinirvana (skt), nghĩa là nhập diệt, tịch diệt, diệt độ, nhập Niết bàn tức là Vô dư 
Niết bàn. Bậc tu đắc quả A-la-hán thì đắc Hữu dư Niết bàn. 


[Parinirvana 1s a more emphatic term for nirvana, when 1t 1s used 1n reference to the 
apparent passing away of a physical body of a Buddha. The Seeker”s Glossary öøƒ 
Buddhism]. 


Kinh Nam tông, tiếng Pali, tên là Mahàparinibbàna Sufta trong Digha Nikaya 
(Trường Bộ kinh) được dịch sang tiếng Việt là Kinh Đại Bár-Niết-bàn, kể lại mọi chỉ 
tiết liên quan đến những ngày cuối cùng của đức Phật và các lời dạy cuối cùng của 
ngài, câu sau chót là : « Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ phóng dật ». 


Kinh Bắc tông, tiếng Sanskrit, tên là M#ahàparinirvana Sufra (nay không còn) cũng 
dịch là Kinh Đại Bár-Niết-bàn nhưng dài hơn bản Pali rất nhiều. Kinh này không 
những nói đến các sự việc như kinh Pali nói trên đây mà còn thêm những điều hết 
sức quan trọng của Đại thừa, như : hết thấy mọi chúng sinh đều có Phật tánh tức là 
Pháp thân. 


271 - Kinh Lăng-Già Tâm ấn (sanskrit: Lankavafara Suira) là một bộ kinh Đại thừa 
thuộc loại cao, khó. Tổ Bô-để-đạt-ma từ Ấn Độ qua Trung Quốc lập ra Thiển Tông, 
khi truyền tâm ấn cho Nhị tổ Huệ Khả thì trao cho bộ kinh Lăng-Già Tâm ấn. Lanka 
là tên một quả núi ở một hòn đảo phía Nam Ấn-Độ (đảo này là Sri Lanka, nước Tích 
-Lan). Tương truyền, Phật giảng bộ kinh này tại đó. Kinh này nói về tám thức và 
Như Lai tạng, cũng như lý Không và Duy thức. Thiền tông và Pháp tướng tông dùng 
kinh này làm căn bản. [Chú ý : Khi Ngũ Tổ trao y bát cho Lục Tổ thì lại cho kinh 
Kim Cang]. 

278 - Viên là tròn, giác là giác ngộ, thấy rõ. Viên giác là tính giác ngộ tròn đầy, toàn 
vẹn, không gì là không thấy, không gì là không biết, đó là sự giác ngộ của chư Phật. 
Hết thảy chúng sinh đều có bẩn giác, tu đến lúc hoàn toàn thì gọi là viên giác. Đức 


96 


Phật muốn cho chư Bồ-tát chứng được pháp môn Viên giác nên ngài thuyết kinh Viên 
giác, nói cho đủ là Kinh Đại phương quảng tu-ãa-la liễu nghĩa [Phương là vuông vức, 
quảng là rộng lớn, kinh phương quảng tức là kinh đại thừa; íu-đa-la do chữ sutra. 
souira phiên âm ra, nghĩa là kinh; liễu nghĩa là nghĩa lý trọn vẹn, rốt ráo]. Kinh có 
12 chương, Phật trả lời 12 vị đại bổ-tát hỏi về tu chứng. Phật nói về sưna/ha (tam- 
ma-để, phép chỉ), samadhi (tam-ma-địa, phép quán), đhyana (thiển-na, phép thiền). 
Ba phép này kết hợp với nhau thành 25 loại. 


279 - Đạo hữu chỉ nói là « bọt nước » nên tôi không biết là kinh nào, vả lại tôi có 
đọc nhiều kinh đâu mà biết. Hỏi ra thì hiểu rằng có hai kinh (hay ít ra là hai kinh) 
dính líu đến « bọt nước ». Thứ nhất là Kinh Bọt Nước thuộc Tương Ưng Bộ Kinh, 
trong đó đức Phật thuyết về ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Sắc uẩn được ví 
với bọt nước. Thọ uẩn được ví với bong bóng nước mưa trên mặt sông. Tưởng uẩn 
được ví với bóng nắng trưa chập chờn. Hành uẩn được ví với thân cây chuối, bẹ lột 
ra dần dần chẳng thấy lõi. Thức uẩn được ví với trò ảo thuật. Phật kết luận : « Như 
lý nhìn các pháp, Hiện rõ tánh rỗng không ». 


Kinh thứ nhì là Kinh Thủy thượng bào, tức là bong bóng trên mặt nước. Kinh kể rằng 
có cô công chúa kia, xem mưa, thấy các bong bóng lóng lánh nổi lên trên mặt hồ, 
muốn nắm bắt để làm một tràng hoa. Không ai làm được, cô dọa tự tử. Vua cha tìm 
mãi, được một người nói rằng có thể làm tràng hoa đó. Ông ta xin công chúa tự chọn 
lấy bong bóng tùy ý thích rồi đưa cho ông ta xâu thành chuỗi. Công chúa cúi xuống 
nhặt bong bóng, nhưng cả buổi chẳng được cái nào. Chán nản, cô bỏ đi và hẳn là cô 
ta đã hiểu rằng có đấy rồi lại mất ngay đấy, quả là vô hường. Kinh nói thêm : Vua 
cha an ủi công chúa, hứa cho cô ta một sâu chuỗi kim cương. Chỗ này thì chúng ta 
nên hiểu chuỗi kim cương là một thứ gì đó không thể băng hoại được, đó là Phậi 
tánh. 


Nhắc đến kim cương, tôi nghĩ nay đến Kinh Kim Cương, đoạn cuối cùng. Phật dạy : 
« Tất cả pháp hữu vi, Như sương cũng như điện, Như mộng, huyễn, bọt, bóng, Nên 
khởi quán như thế». Chắc là đạo hữu nghĩ đến chỗ này chăng. Nếu đúng, xin 
thưởng cho « bần đạo » một ... bữa cỗ chay nghe ! 


280 - Mấy câu sau này, tôi chép trong 7 điển Phật học Việt Nam, trang 47 : Ba câu 
hỏi (tam cú). Thiền sự Vân Môn ở Trung Hoa lập ra phái thiển Vân Môn đề ra ba câu 
hỏi cho học trò mình : 1/ Cái gì cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi ? [Câu trả lời 
theo Đại thừa khởi tín luận : Thực hiện được nhất tâm]. 2/ Cái gì bao trùm cả vũ trụ 
thế giới ? [Trả lời : Chân như]. 3/ Cái gì trôi dạt theo từng đợt sóng ? [Trả lời : Sinh 
và tử]. 


99 


281 - Câu hỏi của đạo hữu về Kinh 42 chương thật là ngắn mà câu trả lời của chúng 
tôi thật là dài nên « tòa soạn » đưa vào tập san thành một bài thường. Tôi chép lại 
một phần ở đây khi đánh máy tập sách nhỏ này : Vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, 
vua Minh Đế nhà Hậu Hán bên Tàu sai người đi sứ sang Thiên Trúc (Ấn-Độ) để 
thỉnh kinh Phật. Phái đoàn thỉnh được nhiều kinh trong số đó có Kinh 42 chương (Tứ 
thập nhị chương kinh, Soutra en 42 articles). Các bộ kinh do một con ngựa bạch chở 
về. Nhà vua cho xây chùa để chứa kinh và đặt tên chùa là Bạch Mã Tự. Phái đoàn 
thỉnh được hai vị sư Thiên Trúc đến Trung Quốc tên là Ma-đằng-ca-điếp và Trúc 
Pháp Lan, hai vị này chuyên tâm dịch kinh, theo truyền thuyết thì Kinh 42 chương 
dịch xong trước nhất. Thí dụ : 


Chương thứ I8. Đức Phật dạy : « Pháp của ta là : Niệm mà không chấp nơi niệm mới 
thật là niệm. Làm mà không chấp nơi làm mới thật là làm. Nói mà không chấp nơi 
nói mới thật là nói. Tu mà không chấp nơi tu mới thật là tu. Tỉnh thì gần được, mê 
thì cách xa. Ngôn ngữ dứt hết, không trói buộc vào sự vật. Nếu sai lệch một chút sẽ 
mất ngay ». 


Chương thứ 40. Đức Phật dạy : « Hành đạo chớ như con bò kéo cái cối xay. Tuy 
rằng thân có hành đạo mà tâm có hành đạo đâu. Nếu như tâm thực hành được đạo 
thì chẳng cần đến nghi thức hành đạo ». 


Chương thứ 24. Đức Phật dạy : « Ái dục,không gì nặng bằng nữ sắc. Nó gây ra ham 
muốn, ngoài nó ra không có gì lớn hơn. May mà chỉ có một nó thôi, nếu có hai ba 
thứ như nó thì chẳng có ai hành Đạo nổi nữa! ». 


Chương thứ 9. Đức Phật dạy : « Lấy sự nghe nhiều hiểu rộng mà yêu mến Đạo thì 
khó mà hiểu thấu được Đạo. Nếu bên chí mà phụng sự Đạo thì thấu hiểu Đạo rộng 
lớn ». 


282 - Toàn thể các loài hữu tình, trong số đó có loài người được gọi chung là hữu fình 
thế gian. Toàn thể khung cảnh vật chất như núi sông, đất cát, biển .. gọi chung là khí 
thế gian. Khí ở đây nghĩa là đồ chứa đựng, khí thế gian chứa hữu tình thế gian. [Hữu 
tình, tên cũ là chúng sinh : sentient beIngs, êtres sensibles, Êêtres animés, sanskrIt : 
Saffva]. 


283 - Đạo hữu nhận xét đúng lắm, sao ít thấy nói đến Phật giáo Việt Nam? Cái đó 
là do các câu hỏi không nêu lên, chứ không phải tại « bổn báo ». Đạo hữu đưa ra 
mấy câu hỏi về ngài Tuệ Trung thượng sĩ (thượng sĩ, đại sĩ là những chữ khác để chỉ 
bồ-tát), chúng tôi không đủ chỗ để trả lời hết nên chỉ trả lời « một chút » thôi. Ngài 
không xuống tóc, có vợ con, trang trại và không chú ý đến ăn mặn ăn chay. Trong 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang viết rằng ngài « phá vỡ những vấn đề giả 
tạo », thí dụ như vấn đề sinh tử là do mình đặt ra để trói buộc chính mình. Những 


100 


vấn để này được đặt trên căn bản nhận thức « nhị kiến ». Về tội báo gây ra do sự ăn 
uống thịt rượu, ngài Tuệ Trung đã nói rằng vấn đề không phải là chọn lựa giữa tội và 
phúc mà là siêu việt cả tội lẫn phúc. 

284 - Khi Hòa thượng 7ì-ni-đa-lưu-chi hỏi nhà sư Pháp Hiền : « Thày tính (họ) chỉ 
2» thì bị hỏi lại : « Hòa thượng /ính chỉ ?». Hòa thượng lại hỏi: « Thày không có 
tính à ?». Trả lời: « Tính thì sao lại không có, nhưng Hòa thượng làm thế nào để 
biết ?». Hòa thượng liền quát : « Biết để làm gì ?». Pháp Hiển bỗng tỉnh ngộ, sụp 
xuống lạy... 


Vấn đề mà đạo hữu nêu ra với chúng tôi là : sao ngộ nhanh vậy ? Xin gắng trả 
lời như sau này: 1/ Nhà sư Pháp Hiển chơi chữ, thay vì hiểu Zính là họ, ông cố ý lái 
sang /ính là Phật tính. 2/ Tiếng quát « Biết để làm gì ? » làm cho nhà sư ngộ, ấy là vì 
nhà sư hiểu được rằng cái biế? của thế tục không giúp gì cho sự giác ngộ, phải có ứrí 
huệ bát nhã mới biết « cái đó » được, nghĩa là phải nhờ trí huệ bát nhã mới « vào » 
được Phật únh. 3/ Sự bừng ngộ chỉ là một giây phút cuối cùng của một chuỗi dài 
quán sát nhiều năm tháng hay cả mấy chục năm, kiểu như Newton bừng nghĩ ra luật 
vạn vật hấp dẫn khi thấy một quả táo rớt từ trên cành xuống đất. 


285 - Đạo hữu hết sức ngạc nhiên khi ông Võ Văn Ái nói rằng Nguyễn Trãi là một 
thiển sư (trong cuốn Nguyễn Trãi Sinh thức và Hành động, Quê Mẹ xuất bản ở Paris, 
1981). Nguyễn Trãi đâu có đi tu, đâu có là thiển sư. Muốn khỏi ngạc nhiên, đạo hữu 
cần xem lại chỗ tác giả định nghĩa thế nào là thiển sư. Theo ông thì thiển sư là người 
tỉnh thức, thế mà Nguyễn Trãi là người tỉnh thức, cho nên Nguyễn Trãi là một thiền 
sư. Đơn giản vậy thôi! 


286 - Nói rằng các nhà Nho hay bài bác đạo Phật, điều ấy có nhưng không đúng 
hắn, vì không phải nhà Nho nào cũng bài bác đạo Phật, mà trái lại, có nhiều nhà Nho 
sùng đạo Phật. Lấy thí dụ hai vị có chỗ đứng thật cao trong lịch sử nước ta là Nguyễn 
Trãi (1380-1442) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1535) đều nghiên cứu đạo Phật rất 
sâu xa, tuy không đi tu nhưng tư tưởng có nhiễm Phật giáo nhiều phần. 


287 - Chính tôi thì chưa trông thấy nhục thân khô của hai thiền sư Vũ Khắc Minh và 
Vũ Khắc Trường. Trong cuốn Danh lam cổ tự của Võ Văn Tường in năm 1992, trang 
84, có hình chụp nhục thân khô của hai ngài ở chùa Đậu thuộc huyện Thường Tín, 
tỉnh Hà Đông (nay gọi là Hà Tây), cách Hà Nội chừng 15 km về phía Nam. 


2858 - Ở Hà Nội, có đường Lý Quốc Sư ở trung tâm thành phố, trên đường này có 
chùa thờ thiền sư Nguyễn Minh Không tức là Lý Quốc Sư. Sở đĩ gọi tên như vậy vì 
ngài là quốc sư thời vua Lý Thân Tông. Ngài là bạn đồng đạo của thiển sư Từ Đạo 
Hạnh. Tương truyền quốc sư có nhiều pháp thuật. Theo truyền thuyết, vua Lý Thần 
Tông là hậu thân của sư Từ Đạo Hạnh. Khi vua mắc bệnh hiểm nghèo (người ta bảo 


101 


là vua « hóa hổ », ngôi xổm và rống lên như con hổ) thì sư Minh Không vào hoàng 
cung chữa cho vua khỏi bệnh. Vì thế được phong là quốc sư. Quốc sư tịch năm 
1141, thọ 76 tuổi. [Người ta hay gọi lầm tên ngài thành Khổng Minh Không]. 


289 - Triều Lý, có một vị quan tên là Từ Vinh. Ông có chuyện xích mích với một vị 
quan khác, ông này bèn nhờ một tăng sĩ tu Mật tông tên là Đại Điên dùng ma thuật 
giết Từ Vinh. Con Từ Vinh tên là Từ Lộ quyết tâm trả thù cho cha, tìm đường sang 
Thiên Trúc (Ấn-Ðộ) học đạo, nhưng mới đến xứ Kim xỉ (có lẽ là Miến Điện ngày 
nay) thì thấy đường xá hiểm trở quá nên quay về tu học trong nước. Tu theo Mật 
tông thành công (nhờ tụng Đại bi tâm đà-la-ni hàng vạn lần) và có nhiều pháp thuật 
thần thông rồi, Từ Lộ giết được Đại Điên. Khi đi tu, Từ Lộ có tên là Tờ Đạo Hạnh. 
Theo truyền thuyết, sau khi tịch, sư ứự ý ứi sinh làm con của Sùng Hiền hầu và được 
lên ngôi nối nghiệp vua Lý Nhân Tông (anh của Sùng Hiển hầu, không có con), đó 
là vua Lý Thần Tông. Chùa Thày [tức chùa Thiên Phúc vùng núi Sài Sơn, phủ Quốc 
Oai, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Tây] thờ Tờ Đạo Hạnh và Lý Thân Tông. Chùa Láng 
gần Hà Nội cũng thờ Từ Đạo Hạnh. « Nhớ ngày mông bảy tháng ba, Trở vào hội 
Láng, trở ra hội Thày ». [Làng Láng trồng húng Láng, ngon có tiếng nhưng nay bị đô 
thị hóa mất rồi!]. 


290 - Tôi cũng nhận thấy như đạo hữu rằng người ta để Thần Tài ở dưới đất mà thờ 
chứ không để trên cao. Hỏi một ông bạn chuyên về bói toán và phong thủy thì biết 
đại khái : vua Càn Long nhà Thanh bên Tàu hay bí mật đi « thăm dân cho biết sự 
tình ». Một hôm. ông ta đến một thị trấn kia, quá đông đúc, không còn chỗ trọ, nên 
bắt buộc phải ngủ dưới đất trong một nhà nọ. Đêm lạnh quá, chịu không nổi, ông ta 
bê luôn ông Thần Tài đang thờ trên bục bỏ xuống đất để lấy chỗ ngủ. Thần Tài báo 
mộng cho chủ nhà biết v.v.. và xin « từ nay cứ thờ ở dưới đất ». Đúng tới đâu, tôi 
không có ý kiến ! 

291 - Xin đạo hữu nhớ cho kỹ rằng : Khi quân nhà Minh sang xâm chiếm nước ta, 
chúng được vua Minh ra lệnh cướp hết mọi thứ liên quan đến văn hóa của chúng ta, 
nếu không đem đi được thì đốt hết, phá hết. Vì thế ngày nay chúng ta còn quá ít tài 
liệu. Có người nói chuyện với tôi rằng một sinh viên Việt Nam sang học bên Tàu hồi 
gần đây đã tình cờ tìm ra được gia phả của một vị tướng nghĩa quân Lam Sơn và đã 
chép thật vội để mang về. Tình hình chung là như thế, kinh điển và thơ văn Phật 
giáo cũng chung số phận. Thế mà ngay thế kỷ XX này, còn có người bắt chước Tàu 
từ ăn, mặc, nói, nghĩ.. đấy. Đau xót nhỉ! 


292 - Nói cho đủ là « Kỳ thụ Cấp-cô-độc viên », nghĩa là cây của ông Kỳ-Đà, vườn 
của ông Cấp-cô-độc, nói tắt là Kỳ viên. Nguồn gốc như sau : Có một trưởng giả rất 
giàu tên là Cấp-cô-độc quy y Phật và thỉnh Phật tới Xá Vệ thuyết pháp. Nhưng vì 
Xá Vệ chưa có tinh xá (chùa) nên ông Cấp-cô-độc về đó tìm đất. Ông tìm được một 


102 


rừng cây rất đẹp do thái tử Kỳ Đà làm chủ. Một đằng muốn mua, một đằng không 
muốn bán. Sau, thái tử Kỳ Đà nói : muốn mua thì trải vàng phủ đầy khu đất và chỉ 
bán đất mà không bán cây. Ông kia chịu làm theo, và xây tỉnh xá rất lớn thỉnh Phật 
tới. Do đó, có tên như đã ghi trên kia. 


293 - Đạo hữu ơi, khó mà hiểu được các câu « chú ». Thường thường thì « chú » 
được để nguyên, không dịch. Lời ở trong « chú » được coi là những chấn động có 
tính cách thần bí cảm thông được với các năng lực của thiên nhiên, của chư Phật. Tôi 
không hiểu nên không trả lời đạo hữu được. Vừa rồi tôi được một đạo hữu tặng cho 
bản dịch Chú Vãng Sanh sang tiếng Anh, xin chép ra đây để tặng đạo hữu bản phiên 
âm tiếng Phạn và bản chữ Anh : 


«Namo Amitàbhayva Tathàgatàyag Tadyathà Amrtabhave  Amrtasambhave 
Amrtavikrante Amrtavikranta gamimi gayana kirtichare Swàhà ! ». 


[Na mô A di đá bà dạ Đá tha dà đá dạ Đá địa dạ tha A di rị đô bà tì A di rị đa tất 
đam bà tì A di rị đa tì ca lan đế A di rị đa tì ca lan đá dà di nị dà dà na chỉ đá ca lệ 
Sa bà ha !]. 


We take refuge In the Tathagata Amitàbha. Be it thus: That Iimmortalty has 
become, that Iimmortality has perfectly become, that Immortality has progressed, that 


Immortality 1s progressing, going forward In the glorlous transcendental way. Swàhà 


294 - Hôm nay, tôi được một đạo hữu tặng cho bản dịch « chú Dược Sư » (The 
Mantra of the Guru of Medicine), xin ghi ra đây để quý đạo hữu cùng coi : 


Namo  Bhagavate  Bhaishajyaguru vaidùrta-prabhàjàya tathàgaftaya  arhafe 
samyaksambuddhàya tadyathà Ôm Bhaishajye Bhaishajye Bhaishajya samudgate 
Svàhà. 

Na mô bạc già phạt đế, bệ xái xã lũ rô bệ lưu ly, bác lạt bà hát ra xà dã, đát tha yết 
đà da, a ra hát đế tam miệu tam bổ đà da, đát diệt tha. Úm, bệ xái thệ, bệ xái thệ, 
bệ xái xã, tam một yết đế, Sa ha. 


Salutation to the Lord (Bhagava) Ì Master (guru) of Medicine (Bha¡ishajya) who 1S 
like the Light of the King Jewel Vaidurya (kind øƒ sapphire). Who 1s the Tathàgata, 
the Arhat, the Perfect Buddha !' Thus ¡s that (zdyarhà). Ôm ! In the glory of 
MedicIne. Glory of Medicine, Glory of Medicine. Let us go. Svàhà. 


295 - Đăng lời yêu cầu lên tập san cũng có lợi ! Tôi đã nhận được « chú Bát nhã tâm 
kinh » (The mantra oƒ Prajnàpàramirà) của một đạo hữu gửi về cho, như sau : 


Gate gatfe Param Gate Para Sam Gatfe Bodhi Svàhà. 
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ để, tát bà ha. 


103 


Oh, Bodhi, which 1s gone, gone to the other shore, gone beyond the other shore. 
Svàhà. 

[Đã lâu lắm rồi, tôi được nghe giảng ra tiếng Việt như thế này: Qua đi, qua đi, tất cả 
tích cực qua đi, tất cả đều qua bờ bên kia, sự Giác ngộ Viên thành]. 

Và thêm « Lục f# chân ngôn » (The mantra of six syllabes) : 

Aưm, mani padme hàm. Úm, ma ni bát mi hồng. 

Hai] to the Jewel 1n the Lotus ! or: Hai] to Him who 1s in the Jewel in the Lotus ! 


5 


296 - Câu chuyện « cái r..` » mà đạo hữu hỏi là chuyện liên quan đến nhà sư Phật 
Ấn và thi sĩ Tô Đông Pha đời Tống bên Tàu. Hai ông này rất thân với nhau nhưng ở 
hai bên bờ sông Trường giang, mỗi khi sang thăm nhau là phải qua sông. Một hôm, 
ông thi sĩ sang thăm nhà sư nhưng không gặp, bèn để lại một bức thư với mấy dòng 
chữ nói rằng mình nay vững vàng lắm, ám ngọn gió không lay chuyển nổi [tám ngọn 
gió, tức là bá phong, dùng để chỉ : được - mất, khen - chê, tán dương — nhạo báng, 
vui - buồn]. Nhà sư xem thấy, viết tiếp vào bức thư một câu thô tục : lời ông chỉ như 
cái rắấm (xin lỗi đạo hữu, nguyên văn là như thế) rồi gửi cho thi sĩ. Ông này giận 
lắm, qua ngay chỗ nhà sư mà buông lời cáu kỉnh bực bội. Nhà sư chậm rãi nói : « sao 
ông bảo rằng tám ngọn gió không làm gì ông được ?». Còn nhiều câu chuyện khác 
với ý nghĩa tương tự, mục đích chứng tỏ một cách cụ thể cho người ta thấy rằng mình 
tu chưa đến mức mà mình tưởng, mới bị thử một chút là lộ khuyết điểm ngay. 


297 - Một người đi fìm Phật, mãi chẳng thấy ai có 32 tướng tốt cả. Sau gặp một cụ 
già bảo cho biết rằng Phật tịch diệt rồi, đã hỏa thiêu rồi, chỉ còn xá-lợi thôi, nhưng 
nay Phật ở khắp nơi. Người ấy xin cụ già chỉ nơi để đi gặp Phật. Cụ già bảo : « Bao 
giờ thấy bà lão chân phải đi guốc trái, chân trái đi guốc phải thì đó là Phật ». Người 
ấy tìm mãi chẳng thấy, chán nản, quay về nhà. Tới nhà lúc khuya, gọi cửa. Bà mẹ 
thấy con về, mừng quá, hối hả chạy ra mở cửa, vì vội nên chân phải xỏ guốc trái, 
chân trái xổ guốc phải. Người ấy bấy giờ nhận ra rằng Phật không ở đâu xa, Phật 
chính là cha mẹ mình. 


Câu chuyện này, tôi coi được trong Internet, tôi kể cho đạo hữu nghe nhân vì đạo 
hữu hỏi về Vu Lan Bồn. Tôi nghĩ rằng người ta thường đưa ra câu chuyện này vào 
dịp Vu Lan, mùa báo hiếu, để khuyến khích con người phải có hiếu với cha mẹ. Và 
cũng để chứng tỏ rằng đạo Phật không phải coi nhẹ đạo hiếu như lời xuyên tạc (việc 
nói xấu này xảy ra đã lâu ở bên Tàu, thí dụ : Hàn Dũ bài bác đạo Phật rất dữ dội. Ở 
nước ta cũng có một số nhà Nho đả kích đạo Phật). 

298 - Đạo hữu lầm Tin kinh với Tam kinh ! Tâm kinh là Bát nhã ba-la-mật-đa tâm 
kinh (tận cùng bằng Yết đế Yết đế...). Còn 7n kinh là ba cuốn kinh chính của Tịnh 
độ tông. Đó là : 1/kinh A Di Đà, 2/ kinh Vô Lượng Thọ, 3/ kinh Quán Vô Lượng 
Thọ. 


104 


Kinh Vô Lượng Thọ có tên khác là kinh A-Di-Đà đại bổn, vì dài hơn cuốn kinh A-Di 
-Đà. Ở chùa hoặc ở nhà, chúng ta hay tụng kinh A-Di-Đà. Chắc đạo hữu còn nhớ 
rằng Vô Lượng Thọ là một trong 13 danh hiệu của đức Phật A-Di-Đà. 


299 - Trong bốn giai cấp ở xã hội Ấn Độ thời đức Phật, giai cấp Bà-la-môn là cao 
nhất. Đức Phật Thích-Ca thuộc dòng dõi Bà-la-môn, vì thế có nơi gọi ngài là vị Đại 
Bà-la-môn. [Người ta gọi ngài Bồ-để-đạt-ma là Bích quán Bà-la-môn, người Bà-la- 
môn nhìn vách, ngôi thiển]. Dùng chữ Đại Bà-la-môn có thể hiểu lầm ra nghĩa khác 
là người Bà-la-môn đức hạnh cao, vì thế chữ đó ít khi dùng. 


Brahma (dịch là Phạm Thiên, Phạm Vương) là thần tối cao, đấng chúa tế của đạo 
Bà-la-môn (Brahmanisme, Brahmanism), còn Brahmane phiên âm thành Bà-la-môn 
là một người thuộc giai cấp cao nhất vừa nói trên, được coi là tịnh hạnh hơn hết, trực 
tiếp được với thần linh. Đức Phật không phân biệt giai cấp, đệ tử của ngài thuộc đủ 
mọi giai cấp. 

300 - Xin nói vắn tắt về mấy chữ mà đạo hữu hỏi liên quan đến những lời nguyện 
trong kinh Phổ Môn. 

1/ Lên non Niết bàn, đó là một cách nói thôi, làm gì có núi non. Niết bàn không 
phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái của tâm, khi mà hành giả đạt được mấy 
điều này : a/ hết tham sân si. b/ chứng vô ngã. c/ hết sinh tử luân hồi. 

2! Chở thuyền Bát-nhã, đó cũng là một cách nói. Nhờ trí huệ Bát-nhã, coi như một 
con thuyền, mà hành giả từ bờ vô minh sang tới bờ giác ngộ. 

3/ Đông thân Pháp tánh. Pháp tánh là bản thể của vạn pháp. Đối với mọi chúng sinh, 
bản thể đó gọi là Phật tánh. Đông thân Pháp tánh, nói dễ hiểu là thành Phật. 8 


105 


